CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 





KHẢO CỨU 
VỀ 


MẬT TÔNG 


KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 





CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 


Khảo Cứu Về 
MẬT TÔNG 


NHÄẢ XUẤT BẢN TÔN GIẤOC 


KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





Biên soạn: 
BAN PHẬT HỌC XÁ LỢI 


- TK. Thích Đồng Bổn 
- Cư sĩ Tống Hồ Cầm 

— Cư sĩ Lâm Hoàng Lộc 
- Cư sĩ Trần Đức Hạ 

- Cư sĩ Tô Văn Thiện 

— Cư sĩ Trần Phi Hùng 
— Cư sĩ Chính Trung 


Mộ), sÍẺ 


đJR 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 








CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 
1905-1973 


KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 7 








Trong phần nghi thức của Phật giáo Trung Hoa cũng như 
của Phật giáo các nước "liên hệ" (Việt Nam, Triều Tiên, Nhựt 
Bổn) có những phối hợp bất ngờ. Lấy nghi Tịnh độ cứu xét, 
chúng ta thấy ngay không có sự thuần nhứt: nào là chú tịnh tam 
nghiệp, nào là quán tưởng, kế đó là chú Đại bi, kinh A Di Đà, 
rồi trở lại chú Vãng sanh để chấm dứt bằng bài Ma ha Bát nhã 
Ba la mật đa Tâm Kinh. 

Chú thuộc Mật tông hay Chơn Ngôn tông. 

Quán tưởng hệ thuộc Thiền tông. 

Kinh A Di Đà là cơ bản của Tịnh độ tông. 

Tâm Kinh thuộc Bát Nhã tông hay Không tông. 

Vậy, tuy nói là khóa lễ Tịnh độ, thật ra chúng ta áp dụng 
đồng một thời ba pháp môn là Mật, Thiển và Tịnh. Về Thiền và 
Tịnh chúng ta đã đọc và nghe nói đến khá nhiều. Duy có Mật tông 
là ít được nghiên cứu và bàn đến, trong khi đa số Phật tử chúng ta 
có rất nhiều thắc mắc đối với tông này, hay ít ra với một vài khía 
cạnh của tông này. Thí dụ: Tại sao các bài chú không dịch nghĩa mà 


chỉ phiên âm, đọc lên không ai hiểu gì? Tay bắt ấn để làm gì, có 


§ KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





phải để trừ tà ếm quỷ không? Còn danh từ "mạn đà la" có nghĩa gì? 
Tổng quát mà nói Mật tông có phải là một tông phái của Phật giáo 
không hay là một ngoại giáo được ghép vào Phật giáo, như có 
người quả quyết? 

Thú thật, tác giả loạt bài khảo cứu này chưa bao giờ được 
lãnh giáo về Mật tông, dầu rằng miệng thường đọc thần chú và 
lắm khi tay còn bắt ấn quyết. Nhưng vì cùng chung thắc mắc với 
nhiều người đồng đạo, tác giả đã gia công tìm đọc, nhờ đó thâu 
lượm được một ít tài liệu mà nay xin cống hiến bạn đọc, gọi chút 
quà năm mới. 

Xuất xứ của những tài liệu ấy, kể ra khá nhiều, nhưng đa 
số là lấy trong sách "Les fondemen(s de la Mystique Tibétaine", 
nguyên tác của ngài Lạt ma Anagarika Wangchuk, do C. Andrieu 
dịch ra Pháp văn, và nhà Eđirions Albin Michel (Paris) xuất bẳn. 
"Những cơ bản của Bí giáo Tây Tạng" - xin tạm dịch tên sách 
như thế - được viết căn cứ trên pháp môn của câu thần chú "Án 
ma ni bát mi hổng" mà phần đông chúng ta đều biết. 

Như chúng ta sẽ lần lượt thấy, Mật tông, về phần đạo lý, 
gần như bao gồm tất cả các tông khác, thế thì không phải chẳng 
có chỗ thâm. Chẳng những thâm mà còn diệu, do đây mới gọi là 
mật. Đã bao gồm các tông lại đến chỗ thâm diệu thì phải là phù 
hợp với giáo pháp của đức Thế Tôn. Nhưng xin đừng vội kết 
luận. 


2 


Như đã nói ở phía trên, Mật tông được truyền thừa tại 
nhiều nước, nhưng thạnh hành nhứt, hiệu nghiệm nhứt, có lẽ chỉ 
ở Tây Tạng. Ấy cũng vì Tây Tạng ở vào một địa thế và hoàn 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 9 





cảnh đặc biệt, tự nhiên mà cô tịch vì núi non hiểm trở, tuyết giá 
tứ mùa, phần suốt mấy thế kỷ gần đây nhiều điều kiện chánh trị 
xen vào làm cho sự tiếp xúc với ngoại bang hết sức thâu hẹp 
đến mực gần như không có. Tình thế ấy đã giúp xứ sở của "Phật 
sống" giữ gìn, một cách thuần khiết và linh động, những cổ 
phong của một quá khứ rất xa xôi, sự thấu triệt những sức mạnh 
ẩn tàng của tâm hồn con người, cũng như những mật giáo cao tột 
của các thánh nhân ấn độ. 

Nhưng, dưới sức tấn công của các biến cố đang xáo trộn 
thế giới, một tấn công không dung tha dân tộc nào và đã lôi Tây 
Tạng ra khói cảnh cô tịch của nó, đáng ngại là những thành quả 
mà xứ này đã dày công gầy dựng được về mặt tu tâm luyện tánh 
phải bị đưa đến bước hoặc mất tích hẳn, hoặc trở thành, trong 


tương lai, sở hữu của một nền văn hóa siêu việt hơn. 


Theo tác giả sách "Les fondements de la Mystique 
Tibétaine", Đại sư 7ømo Géché Rimporché, một trong những bậc 
đạo cao đức trọng uy danh nhứt của Tây Tạng hiện kim, đã tiên 
đoán sự thay đối nói trên. Vì vậy Đại sư đã từ bỏ am thanh xuống 
núi, sau mười hai năm ẩn tu thiền định, để tuyên bố rằng đã đến lúc 
đem những kho tàng đạo đức mà Tây Tạng đã gìn giữ cả ngàn năm 
nay cho toàn thế giới hưởng dụng. Lý do là Nhân loại đang ở ngã tư 
của nhiều quyết định trọng hệ: trước mặt là con đường đưa đến sức 
mạnh vô song, hô phong hoán võ, chế ngự thiên nhiên, nhưng đó là 
con đường của nô lệ và tự diệt - và một con đường khác là con 
đường giác ngộ của Bồ tát, tự chủ tự hàng phục, vì vậy mà dẫn đến 
tự do và thật chứng Tự Tánh. Chỉ rõ con đường thứ hai này và giúp 


10 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





người "hành đạo" bằng gương tu sửa của chính mình đó là trách 
nhiệm độ sanh mà Đại sư ®ữnpofché đã tự đặt cho mình. 

Tất cả những øì được trình bày trong sách "Les fondements 
de la Mystique Tibétaine" là kết quả công tu chứng của tác giả, 
nhưng đạt đến những kết quả tốt đẹp đó là nhờ tác giả đã thọ 
giáo với ngài Rimpotché. Cái thân giáo linh động của Đại sư đã 
mở đôi cánh Huyền môn cho tác giả và khuyến khích tác giả 
truyền lại cho đời tất cả phần sở đắc, lẽ cố nhiên trong giới hạn 


mà ngôn ngữ cho phép. 
LÌ 


Trong cố gắng bạo dạn viết thiên khảo cứu này, tôi chỉ có 
một hoài bão: giúp bạn đồng học hiểu thêm một ít về Mật tông 
hay Chơn Ngôn Tông, kèm thêm một hy vọng: được tha thứ 
những lỗi lầm khiếm khuyết mà tôi biết là không tránh khỏi. 

Đầu năm Kỷ Dậu (1969) 
CHÁNH TRÍ 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 11 


CHƯƠNG I 


"ÁN", CON ĐƯỜNG CỦA TOÀN 
PHÁP GIỚI 


| 
MA LỰC CỦA TIẾNG - MỘT 
VÀ MÃNH LỰC CỦA TIẾNG NÓI 


Tất cả hữu tướng tùng vô tướng 

Hữu thanh tùng vô thanh 

Hữu xúc tùng bất khả xúc 

Và, có thể, tất cả hữu niệm tùng vô niệm 
(Novalis) 

Trước hết, chúng ta cần đồng ý về những danh 
tiếng: tiếng-một và tiếng-nói. 

Tiếng một được dùng ở đây tương đương vói chữ 
"mot" của Pháp hay chữ "ngôn" của Hán văn. Tiếng 
một của chúng ta, người Việt, luôn luôn là một âm 
(syllabe), trong khi tiếng của nhiều dân tộc khác, như 
Pháp chẳng hạn, lại đa âm. Nhưng dầu một âm hay 


12 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





nhiều âm, vẫn là một âm thanh (son), một "tiếng", phát 
xuất từ miệng lưỡi. Có tiếng trước sau mới có chữ, 
nghĩa là con người biết nói trước khi biết viết. Trong 
khi biết nói, tiếng một đi trước, sau mới ghép những 
tiếng một thành câu; thành tiếng nói hay "ngữ" 
(langue). Cứ xem những trẻ học nói tất thấy điều này. 

Tiếng một là ký hiệu của tâm, là những dấu 
chấm, hay đúng hơn, là những giai đoạn của những 
loạt kinh nghiệm bất tận, phát xuất từ một quá khứ 
không tưởng tượng được, đã đạt đến hiện tại và trở 
thành khởi điểm cho những kinh nghiệm liên tục bất 
tận mới. Những loạt kinh nghiệm này sẽ tiếp xúc với 
một tương lai cũng không biết đâu là bờ bến. Tiếng 
một là cái "hữu thanh", một cái hữu thanh tùng "vô 
thanh" vì nó bắt nguồn từ tâm vắng lặng. Nó còn là cái 
"hữu niệm" và cái "khả niệm" trổi dậy từ cái "vô 
niệm”. 

Thế thì bản chất của tiếng —- từ đây xin phép dùng 
chữ tiếng thay cho tiếng một - không bao giờ suy mất 
trong vai trò lợi ích của nó là truyền đạt ý niệm, cũng 
như trong cái ý nghĩa hiện tại của có. Đồng thời, tiếng 
còn những đặc tánh vượt lên trên phần biểu hiện, y hệt 
những âm điệu của một bài ca, tuy dính dấp với một 
nội dung quan niệm được, không bao giờ nhập làm một 
với nội dung và cũng không thể lấy nội dung thay thế 
được. Người của một nước này nghe một người nước 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 13 





khác ca hát mà cảm là vì giọng hát giọng ca - vì âm 
điệu —- chớ không phải vì nội dung của bài hát bài ca 
mà họ hoàn toàn không hiểu. Chính các đặc tánh 
nghịch thường nghịch lý của tiếng làm rung động 
những tình cảm sâu xa của tâm làm sôi nổi phần thầm 
kín nhứt trong con người và làm cho ta cùng rung cảm 
với kẻ khác. 

Thi phú làm ngây ngất là nhờ yếu tố nghịch lý 
này, thêm vào đó còn phần niêm vận. Do đây có nhiều 
bài thi không có gì xuất sắc về mặt nội dung, ý tứ thi tứ 
rất là nghèo nàn hoặc chỉ có giá trị của một tấm tranh 
thủy mặc, nhưng khi đọc lên hoặc thầm hoặc to thì có 
một âm điệu, một nhạc điệu (musicalité), dễ làm say 
mê. Chúng ta hãy thử đọc lại bài thi Đường được nhiều 
người ngâm thưởng: 

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên 
Giang biên ngư hỏa đối sâu miên 

Cô Tô thành ngoại Hàng Sơn tự 

Dạ bán chung thỉnh đáo khách thuyền. 


Trong bài chỉ tả cảnh và đứng về khía cạnh này, 
không phải là không khéo. Chỉ bốn câu 28 chữ mà thi 
sĩ làm được cái việc khó của nhà hội họa: vẽ một cảnh 
đêm sương có người có vật, có thành thị chùa non, cái 
tĩnh pha với cái động như tiếng quạ kêu tiếng chuông 
chùa và, có lẽ, còn tiếng thuyền bổ neo nữa. Nhưng 


14 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





nội dung bài thi muốn nói gì? Không có gì ngoài sự 
khích động một ấn tượng lạnh lẽo, cô đơn, như ấn 
tượng của một bức tranh. Song le, xuyên qua giọng 
ngâm, cái cảm giác ấy có thừa sức đi sâu vào bên 
trong của ta, làm rung động tâm hồn ta như sợi dây đờn 
dưới sức khẩy của nhạc sĩ... 

Những diễn tỉ được công chúng vỗ tay hoan 
nghinh đâu phải chỉ tại các ông nói hay, mà thường là 
nhờ các ông biết cách nói. Nếu chỉ đem lẽ phải ra nói 
rồi chứng minh bằng một vài biểu diễn khoa học là đủ 
làm cho công chúng chấp nhận thì các nhà triết học có 
lẽ đã tâm phục từ lâu phần lớn nhân loại rồi. Và kinh 
sách của các Thánh nhơn có lẽ cũng không làm sao có 
được những ảnh hưởng lớn lao như ta thấy, bởi lẽ 
những tư tưởng thanh tịnh trong đó rất là thất thế, yếu 
kém, đối với những sáng tác vĩ đại của các nhà bác 
học và triết học. Cứ như trên, chúng ta có quyền nói 
rằng sức mạnh chuyển hóa của các thánh kinh không 
nằm ở đâu khác hơn là trong ma lực của tiếng nghĩa là 
trong cái ẩn lực mà các Thánh nhơn đời xưa biết rõ và 
diệu dụng được, bởi lẽ các ngài đã đạt đến nguồn của 
tiếng nói, đến cảnh của diệu âm. 

Có ngôn ngữ là có loài người. Mỗi một tiếng, xưa 
kia, là một cái gì tương đương tâm âm hưởng với một 
kinh nghiệm, một biến cố, một khích động bên trong 
hay bên ngoài. Mừng mà reo, sợ mà la, v.v... đều là 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 15 





những tiếng đột nhiên xuất phát từ mỗi kinh nghiệm 
thuận nghịch, vui buồn, sướng khỏe, vì vậy mà nói là 
ký hiệu của tâm, là những chấm đánh dấu. Trên bước 
đường dài thâm thẩm đưa loài người lên địa vị cao hơn 
thú, biết bao sự việc đã xảy ra, vật biết bao lần ghi ký, 
chấm dấu, nhờ đấy mà lần hồi số tiếng một tăng thêm 
rồi việc ghép tiếng một thành câu thành tiếng nói, 
được thành tựu và tiến mãi. 

Có thể nói rằng sự sáng tạo tiếng nói là một kỳ 
công tuyệt luân của nhơn loại. Nó còn hơn Mỹ thuật 
bởi lẽ những bức họa, những pho tượng, dầu có giống 
với thiên nhiên đến mức nào vẫn là những sáng tác 
chết, không có sự sống. Đến như tiếng nói thì khác. 
Mỗi một tiếng, ở chỗ kỳ thỉ, là một lò nhiệt lực trong 
đó cái chơn cái thật được biến hóa thành những cái 
uyển chuyển lên bổng xuống trầm của tiếng nói, là 
biểu hiện linh động của nội tâm. Tự tạo được cho mình 
một lối ứng dụng của âm thanh, con người đã nắm vũ 
trụ vào tay, hơn nữa, đã khám phá ra một thế giới mới, 
ngay trong tự mình. Xuyên qua cửa sổ nội giới, con 
người có trước mắt triển vọng của một hình thái sống 
cao cả hơn bây giờ. Sự cách biệt giữa cuộc sống hiện 
thời và cuộc sống vẻ vang trong tương lai tương đương 
với sự cách biệt giữa tâm trí của người văn minh và 
tâm trí của thú vật. 

(trích tạp chí Từ Quang số 197-198, tr. 33-36, 
Sài gòn tháng 1-2 năm 1969) 


16 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





LÌ 


Những tàn tích cuối cùng của những văn minh như 
thế còn vang dội tại nhiều xứ ở phương Đông. Nhưng 
chỉ có một xứ còn giữ được một cách linh động cho đến 
ngày nay những truyền thống của Mạn đà la giáo: đó 
là Tây Tạng. Ở đây, chẳng những tiếng một được 
trọng vọng như một tượng trưng linh thính, mà mỗi chữ 
của bảng mẫu tự, cả mỗi âm thanh. Dầu dùng trong 
những việc thế tục, nguồn gốc và giá trị của mỗi tiếng 
một không bao giờ bị lãng quên hay xem thường. Vì 
vậy, một khi viết ra trên giấy, mỗi tiếng là một cái gì 
thiêng liêng mà người ta kính trọng, do đây không 
được vô tình ném bậy vào những nơi mà người vật có 
thể giẫãm chơn lên. Tục này cũng có ở nước ta thuở 
xưa: những giấy có chữ - hẳn là chữ Nho — được trọng 
vọng, chẳng nên vứt xuống đất mà mang tội, còn khi 
bắt gặp dưới đất thì phải lượm và thiêu đốt. Đối với 
kinh sách của đạo giáo thánh hiển, sự kính trọng còn 
lớn lao hơn nữa. Ở Tây Tạng cũng thế, một câu kinh, 
một bài kệ, thậm chí đến một mảnh vụn của những 
kinh kệ ấy đều là bửu vật, dầu không còn ích lợi nữa, 
vẫn không được phép hủy bỏ, mà phải gom góp đặt 
vào hang hoặc trong lòng các ngọn tháp, để cho chúng 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 17 





tự mục rã. 

Đứng ngoài mà xét, thái độ này không khỏi có vẻ 
mê tín, nhưng nếu xét sâu đến mối tương quan giữa 
những vật được kính trọng ấy và bối cảnh siêu hình 
của chúng, người ta có thể hiểu được. Cái được quý 
trọng ở đây không phải mảnh giấy với những nét vẽ 
trên đó, mà cái tâm tư đã được diễn tả trong những 
hình vẽ hay chữ viết. Tâm tư ấy là sự cố gắng khêu gợi 
một thực thể cao thượng, luôn luôn hiện tại và có năng 
lực hoạt động trong ta, khi thực thể ấy bị kích thích bởi 
những hình hay chữ tượng trưng. 

Các đạo sĩ có thần nhãn, các thi sĩ, ca sĩ, các tâm 
hồn nhạy cảm, các nhà tu hành đã đắc thanh tịnh, tất 
cả đều có một cái thấy khác với hàng phàm phu chúng 
ta. Trong tiếng, trong âm thanh, chúng ta không thấy 
một hình dáng nào, nhưng các bậc vừa kể lại thấy: 
trong cái hữu tướng, sờ đụng được, họ thấy đã đành, họ 
còn thấy luôn trong những tiếng một, trong các âm 
giọng. Họ không khinh cái nhỏ, bởi vì trong cái nhỏ họ 
biết tìm ra cái lớn. Trên đôi môi của họ, những tiếng 
một trở thành mạn đà la; âm thanh và biểu tượng của 
mạn đà la trở thành những vật có mang chứa bên trong 
nhiều thần lực. Trước mắt của những kỳ nhơn, kỳ tài 
kể trên, cái hữu hình trở thành tượng trưng, ngoại vật 
trở thành khí cụ sáng tạo tinh thần, và sự sống là một 
con sông thẳm, chảy từ vô thỉ này đến vô thỉ khác. 


18 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





"Tất cả là ấn; tất cả là minh cảnh; tất cả, tuy nhiên, lại 
bị che khuất trước những con mắt mờ", Melchior 
Lechter đã nói chí lý như thế. Tất cả là ấn, bởi vì tất cả 
đều mang dấu của cái Chơn Thường, của Sự Sống bất 
diệt. Tất cả là minh cảnh, bởi vì những mắt thanh tịnh 
có thể ngó vào vạn vật để thấy cái Chơn Thường, như 
ta ngó vào kiếng để thấy mặt. Tuy nhiên, muốn có 
được cái thấy này, đôi mắt phải đừng bị bụi đời làm 
mờ ám. 
LỊ 

Tới đây, nghĩ nên mở một cái ngoặc để nói về 
danh từ Mạn đà la. 

Theo Phật học Đại Từ điển, Phạn ngữ "mandala" 
được Trung Hoa phiên âm thành mạn trà la, mạn đà la, 
mãn trà la, mạn đản la, có khi còn gọi tắt là mạn nã, 
mạn trà. 

Đại Nhựt Kinh sớ giải: Mạn trà la là "chơn ngôn, 
chơn ngữ, như ngữ, bất vọng bất dị chi ngôn". Thích 
Luận gọi là bí mật ngữ. Cựu dịch là chú, không đúng. 

Ở Tây Tạng, những mạn đà la thường được vẽ 
bằng những hình tròn như mặt trăng, hình bầu, hình 
bánh xe, hình một chiếc vòng tay. Trong những cái 
khuôn ấy, lại vẽ nhiều biểu hiệu, những biểu hiệu này 
hợp thành một cảnh giới, như Thai Tạng giới, Kim 
Cang giới, cốt để tượng trưng những đạo lý nào đó. Về 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 


19 





sau, chúng ta sẽ thấy rõ. 


20 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





H 


NGUỒN GỐC VÀ TÍNH CÁCH ĐẠI ĐỒNG CỦA 
ÂMOM?Ø 


Đoạn văn sau đây, trích lục trong Chândogya 
Upanisad của Bà la môn giáo, nói lên tâm quan trọng 
mà cổ Ân Độ ban cho tiếng - một (ngữ): 

"Bản thể của muôn vật là đất; 

“Bản thể của đất là nước; 

"Thảo mộc là bản thể của nước; 

"Người là bản thể của thảo mộc; 

“Bản thể của người là Thiên Âm (le Verbe) 

"Bản thể của Thiên Âm là Kinh Rg-veda; 

“Bản thể của Sâmaveda là Udgytha (túc là OM) 

" Udgytha, đó là bản thể tối thắng, tối thượng của 
tất cả các bản thể, 

“Và đáng chiếm ngôi cao cả nhúứt: ngôi thứ tám. 

Đoạn văn ấy có nghĩa như sau: những tiểm lực và 
tiềm năng của đất và nước được tập trung và biến hóa 
trong cơ thể cao thượng hơn của loài cây; những tiểm 





(I1) Trong bài đầu, chúng tôi đã viết là "Án", để đọc theo ta. Thật sự là 
"Om". 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 2Ì 





năng tiểm lực của loài cây được tập trung và biến hóa 
trong người; những tiểm lực của người được tập trung 
lại trong cái bản năng suy tư và trong cái khả năng 
diễn đạt những tư tưởng bằng những cái tương đồng 
bằng âm thanh. Sự phối hợp hình tướng nội giới (tư 
tưởng) với hình tướng ngoại giới (âm thanh), làm phát 
sanh tiếng nói, nhờ đó mà loài người cách biệt với các 
hình tướng khác, thấp kém hơn, của sự sống. 

Đây là một kỳ công của trí óc con người. Kỳ công 
ấy, kết tính của bao kinh nghiệm, tạo thành khoa bí 
giáo (veda) trong hình thức thi ca (Rg-veda) và âm 
nhạc (Sâmaveda). Văn vần hay thi ca bao giờ cũng 
hơn văn xuôi, vì tiết điệu nhịp nhàng của thi dễ tạo 
một sự hòa đồng và làm tiêu tan những xiêng xích của 
tâm thức. Nhưng nhạc còn vi diệu hơn thi, bởi vì nhạc 
làm cho ta vượt lên trên ý nghĩa của ngôn ngữ và đặt ta 
vào một trạng thái trực thọ, trực nhận. 

Rốt hết, tiết điệu của thi và âm điệu của nhạc, cả 
hai kết hợp lại và đi đến chỗ hoàn hảo trong sức rung 
động chu biến của âm tiết thiêng liêng OM. Tới đây là 
tới đảnh. Từ cảnh đồng bằng thấp thỏm của những 
phân biệt sai thù, chia có loài này loài nọ khác nhau, 
đến lục đại” tạo thành, chúng ta đã vượt lên tới điểm 
quy nhứt tối thượng, đây cũng là điểm tối thượng của 
con đường biến phàm thành thánh. Trong điểm này, có 





(1) Lục đại: địa, thủy, hỏa, phong, không, thức. 


22 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





tất cả những tiểm năng của các cấp trung gian, y như 
trường hợp một hột giống, trong đó có tất cả những 
tiềm năng để manh nha, mọc cành, sanh lá, đơm hoa, 
kết quả. Trong nghĩa này, OM là tinh thể, là âm chủng 
(bija-mantra) của thế giới, hay để nói theo kinh chữ 
Hán, là Thai tạng giới (bào thai của pháp giới). OM 
cũng là thần ngữ, mật ngữ, là sức mạnh của toàn vũ 
trụ, là tâm lan tràn mười phương. 

Vì Tâm ở khắp cùng, cho nên chỉ có một Tâm cho 
toàn vũ trụ, hùng lực của Tâm không thể nghĩ bàn. 
Nhơn, thiên, súc sanh đều chung cùng một Tâm nhưng 
chỉ có những bậc thánh nhân và Giác ngộ mới chứng 
được Tâm ấy một cách hoàn toàn. 

Thuở lâu xưa, OM thủ một vai trò trong việc cúng 
tế theo nghi lễ Phệ đà mà ai cũng biết tính cách tượng 
trưng. Trong những thế kỷ kế tiếp, OM trở thành một 
tượng trưng quan trọng nhứt cho phép tu Du già 
(Yoga), kế đó là một phương tiện cho tu thiển định. 

"Như con nhện bò lên cao nhờ sợi tơ của tự nó 
nhả ra và đạt đến sự tự do, người tu Du già đạt đến 
cảnh giải thoát nhờ âm tố OM". Trong sách 
Maitrâyana Upanisad, OM được so sánh với một cây 
tên mà mũi nhọn là ý (manas) và, khi được từ cây cung 
nhơn thân bắn ra, mũi tên ấy đâm thủng tấm màn hắc 
ám của vô minh và đạt đến ánh sáng của vô thượng 
địa. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 23 





Sách Mândũkya-Upanisad, phân tích âm OM ra 
làm ba yếu tố: A, U, M. Chữ O được kể như là do A và 
U phối hợp mà thành. OM đã là sự biểu hiện của tối 
thượng tâm, ba yếu tố của nó được trình bày như ba 
cấp bậc của tâm: 

“A” như tâm trong lúc thức, 

U như tâm trong lúc mộng, 

"M” như tâm trong lúc ngủ mê, 

còn OM, với tính cách toàn thể, là trạng thái của 
tâm đại đồng (trạng thái thứ tư), bao hàm tất cả và 
vượt lên trên mọi biểu hiện. 


Không nên hiểu theo nghĩa đen ba trạng thái đầu 
(thức, mộng, ngủ mê), mà nên hiểu: 1) tâm "A" là tâm 
thức chủ quan đối với ngoại cảnh, tức là cái tâm trạng 
bình thường của chúng ta; 2) tâm U là tâm thức đối với 
nội giới, gồm có tư tưởng và tình cảm, mong mi và 
ham muốn, tức là cái mà ta gọi là trí thức; 3) tâm "M" 
là tâm bất động, không phân chia chủ khách, là cái 
Một vô phân biệt mà Phật giáo gọi là Không. 

Trạng thái thứ tư được mô tả nhiều cách, tùy 
người ta quan niệm nó như mục đích hay lý tưởng cao 
độ nhứt. Điểm chung là trạng thái đó bất diệt, vô khổ, 
bất sanh, bất lão, và càng tiến gần đến thời kỳ Phật 
giáo ra đời, người ta thấy rằng, muốn đạt đến trạng 
thái thứ tư nói trên, không thể không lìa bỏ cái giả ngã. 


24 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





Mà hết chấp ngã là Giải thoát. 

Vậy, OM được gắn liền với Giải thoát, hoặc như 
một phương tiện để thực hiện Giải thoát, hoặc như là 
biểu tượng của sự Thực chứng. Mặc dầu có nhiều 
đường lối để tìm sự Giải thoát hay định nghĩa sự Giải 
thoát, OM chẳng bao giờ là sở hữu độc quyên của một 
môn phái triết học đặc biệt nào, mà luôn luôn trung 
thành với đặc tánh trừu tượng của nó. Đặc tánh đó là 
diễn tả cái gì ở ngoài vòng danh sắc, ngoài vòng ranh 
rấp và liệt hạng, ngoài vòng định nghĩa và giải thích. 
Trong ta, đó là sự chứng nghiệm cái vô lượng. Tùy cá 
nhân mà sự chứng nghiệm ấy được cảm thông như một 
mục đích xa xuôi, hay như một linh ứng, một hy cầu, 
hoặc giả được nhìn nhận như một thực thế đang vươn 
mình hay được thực hiện bằng sự diệt trừ tất cả những 
ranh rấp quái ngại và bằng sự chiến thắng những thú 
hướng xấu xa ác độc. 

Có bao nhiêu căn cơ, bao nhiêu tánh tình, là có 
bao nhiêu hình thức giải thoát, tất cả, tuy nhiên, đều 
mang chung một dấu vết: vô lượng. Những kẻ đang 
đau khổ vì bị xiểng xích, bị thiếu tự do trong đời sống 
tinh thần, sẽ cảm thấy sự giải thoát như một nảy nở, 
một phóng khoáng vô lượng. Người đang bị hắc ám vô 
minh bao phủ, sẽ chứng nghiệm sự giải thoát trong 
nguồn ánh sáng vô lượng. Người đang rên siết trước 
cảnh chết chóc vô thường, sẽ cảm nhận sự giải thoát 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 25 





như cái vô tận. Ai mà thân tâm bất an, sẽ hưởng được 
sự giải thoát hòa bình vô lượng. 

Đúng như đã nói, giải thoát hiển hiện dưới nhiều 
hình thức, nhưng trên những dị biệt, có một điểm đồng 
là vô lượng, vô tận, vô cùng, vô biên. Điểm này rất 
quan trọng, bởi vì nó chỉ rằng, dầu ở mức tột độ, những 
sự chứng đạo có thể còn giữ lại một hương vị cá nhân, 
nghĩa là còn phưởng phất cái mùi của nguồn gốc mà 
vẫn không hao mất phần nào cái tánh cách đại đồng 
của chúng. 

Do đây mà, cũng đồng thực chứng cái vô lượng 
vô biên, mỗi hình thức tôn giáo ứng dụng cái thực 
chứng ấy khác nhau. Trong các cổ kinh Phệ đà 
(Védas), sự thực chứng biến thành vũ trụ thuyết; trong 
các kinh Bramanas, nó trở thành nhứt thần giáo lý 
thuyết; trong Kỳ na giáo, nó trở thành tư tưởng về cơ 
thể học. Nó còn trở thành thâm huyền tâm lý trong 
thiển định của Phật giáo, huyền học trong Phệ đà giáo 
(Vedantisme), tình ái huyền bí (bhakti) trong đạo 
Vishnouisme, khổ hạnh trong đạo Shivaisme, thần lực 
bào thai vũ trụ (sakti) trong Mật tông của Ân Độ, sự 
biến hóa của những thần lực và hiện tượng tâm sắc, 
nương vào ánh giác của trí bát nhã (prajna). 

Những thí dụ vừa mới đưa ra nào đã nói hết đâu 
tất cả những hình tướng của sự thực chứng, đó là chưa 
kể những trường hợp, cũng sai thù như thế, của những 


26 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





thực chứng này phối hợp với những thực chứng khác, 
hoặc của những thực chứng trong nhập tương dung. Vì 
vậy, không thể vạch một làn ranh giữa thực chứng này 
với thực chứng khác, trái lại, lắm khi sự thực chứng 
này lại giẫm lên một sự thực chứng khác. Trong những 
trường hợp trộn lộn này, chính cái nét quan trọng nhứt 
làm cho môn phái này khác với môn phái kia. 

Do đây, OM được xem đối với phái này, như biểu 
tượng của thần lực vô cùng, đối với phái khác, như 
không gian vô tận, đối với một phái khác nữa, như Vô 
lượng thọ hay Sự sống trường tổn vĩnh cửu. Với một số 
người, OM có nghĩa là Vô lượng Quang (Ánh sáng 
khắp cùng); với một nhóm khác, đó là Pháp bất diệt; 
có người lại nhận OM như Tâm vô lượng, như Thần 
linh chu biến, như Đại Từ bao hàm tất cả, như tiết điệu 
của vũ trụ, như thần lực sáng tạo, như Chánh biến tri 
(Connaissance InfinIe), V.V... 

Như một đài gương phản chiếu tất cả hình sắc mà 
chẳng biến đổi tự tánh, cũng thế, OM phản chiết tất cả 
những tâm tánh sai biệt, hay mang hình dáng của tất cả 
những lý tưởng cao thượng, nhưng không bao giờ bị kẹt 
trong bất cứ tâm tánh hay lý tưởng nào. Bổn tánh của 
OM là Vô cùng, Vô tận, Vô biên, không gì khác hơn. 
Không thể giải thích thánh âm OM bằng một lối nào 
khác. 

(trích tạp chí Từ Quang số 199-200, tr. 32-40, 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 27 





Sài Gòn tháng 2-3 năm 1969) 


IH 


Ý NIỆM VỀ "OAI ÂM" 
VÀ THUYÊT "BA ĐỘNG" 


Cũng như tất cả vật sinh sống, những biểu tượng 
chịu luật thành hoại và có những bước thăng trầm, khi 
uy thế đã lên đến tột độ thì biểu tượng xuống dốc bằng 
đủ mọi ngả của cuộc đời hằng ngày, cho đến khi trở 
thành những từ ngữ ước lệ thông thường, không còn 
một tương quan nào với nguồn gốc, hay mang một ý 
nghĩa mới, hoặc quá hẹp hòi hoặc quá tổng quát đến 
nỗi mất hết cái nghĩa sâu xa xưa kia. Chừng ấy, nhiều 
biểu tượng mới đến thay thế những biểu tượng cũ, từ 
đây lui vào bóng tối và chỉ còn biết trong giới "chơn 
truyền" mà thôi. 

Được gọi "chơn truyền" những con người đặc biệt, 
có một sức cảm thông khác thường, nhờ đó mà họ hiểu 


28 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





được diệu lý của biểu tượng do cổ phong lưu truyền 
hoặc do trực giác của chính họ tìm thấy. Trong trường 
hợp những biểu tượng mật tông, sự rung động vi diệu 
của tiếng - một thủ một vai tuồng rất là quan trọng. 
Ngoài ra, còn những ý tưởng liên miên chúng cô đọng 
xung quanh biểu tượng và làm cho tác động của biểu 
tượng trở thành mạnh mẽ hơn. 

Sức mạnh vô hình của tiếng hay của sự rung động 
là một bí mật. Bí mật là chiếc khóa thần mở cửa huyền 
diệu cho ta biết phần nào về vấn để tạo thiên lập địa 
và huyền lực sáng tạo, cũng như phát minh cho ta thấy 
bổn tánh của vạn pháp. Lâu xưa, nhiều bậc phi phàm ở 
dưới chơn núi Hy Mã, ở Ba Tư, ở Mésopotamie, ở Ai 
Cập, ở Hy Lạp, v.v... đã nắm được sự bí mật ấy. 

Pythagore, người đã được chơn truyền về đạo 
giáo Đông phương và đã sáng lập một trong những 
trường phái huyền học danh tiếng ở Tây phương, đã để 
cập đến cái "đại hòa của các cầu thể" (harmonie des 
sphères) trong đó các thiên thể (corps célestes) có 
những âm điệu đặc biệt. Nói một cách khác dễ hiểu 
hơn dầu rằng không đúng hẳn, vũ trụ, trước mắt thần 
của Pythagore, là một giàn nhạc đại hòa tấu, gồm có 
nhiều âm thanh, âm điệu. Tất cả những âm thanh âm 
điệu này tuy lớn nhỏ, bổng trầm khác nhau, vẫn hòa 
nhau có tiết tấu nhịp nhàng. Những nguyên tử, tính vi 
đến mắt ta không trông thấy, là một thành phần của 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 29 





dàn nhạc vô cùng vĩ đại vừa nói, vì chúng có những 
dao động nhịp nhàng của chúng, mà có dao động là có 
tiếng vậy. Tất cả những âm điệu và những rung 
chuyển (ba động) ấy gom lại thành cái đại hòa của vũ 
trụ trong đó mỗi yếu tố - mỗi nhạc khí, nhạc công - tuy 
giữ đặc tánh và nhiệm vụ riêng biệt của mình vẫn 
chung sức trong việc làm cho bản nhạc luôn luôn được 
thuần nhứt. Việc đời cũng thế, tranh, cò, kèn, sáo... 
mỗi thứ có âm thanh âm điệu riêng, phương pháp sử 
dụng và kỹ thuật cũng khác, nhưng khi "đờn hòa" thì 
tất cả phải làm thế nào cho theo một âm điệu, cho 
cùng một nhịp nhàng, đờn bản nào thì đồng ra bản đó, 
chớ không thể kẻ đờn nam người kéo bắc. 

Tiếng, theo chỗ thấy biết của nhiều bậc phi phàm 
thuở xưa mà lời dạy còn truyền lại đến nay, có công 
năng sáng tạo ra thế giới hữu hình. Kinh Phật có câu: 
"Tiên Oai Âm Vương, vô Phật vô chúng sanh" (Trước 
Oai Âm Vương, không có Phật, không có chúng sanh) - 
Thường nghe giải: Oai Âm Vương là đức Phật Oai Âm 
Vương. Thiết nghĩ giải như thế không đúng và nên 
hiểu Oai Âm Vương với nghĩa của chữ "Verbe" trong 
Phúc Âm Cơ Đốc giáo. 

Phúc Âm, theo Thánh Jean, khởi đầu bằng câu: 
Au commencemernt était le Verbe, et le Verbe étaït 
auprès de Dieu, et Dieu étaiït le Verbe; et le Verbe 
s'est fait chaïr..." Nghĩa: Ban sơ chỉ có Thiên Âm, và 


30 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





Thiên Âm ở cạnh Thượng đế, và Thượng đế là Thiên 
Âm; và Thiên Âm tự biến thành thịt". 

Cứ vào câu Phúc âm ấy thì Tiếng Trời (Thiên 
Âm) là Trời, là chính Thượng đế, và Tiếng Trời (vô 
hình) đã tự biến ra cái hữu hình là thịt với nghĩa là vật 
chất, là thế giới. So với câu Kinh nhắc lại phía trên, 
tuy về mặt văn từ có khác, ý kín bên trong vẫn có mội. 
Thật vậy, nếu trước Oai Âm Vương (hay Tiếng cao cả 
nhứt) không có Phật mà cũng không có chúng sanh, thì 
nên hiểu sau Oai Âm Vương mới có Phật và chúng 
sanh. - Phật là chúng sanh đã giác ngộ, còn chúng sanh 
trơn là chúng sanh chưa giác ngộ, vậy có hai cái đối 
đãi, mà đối đãi là thế gian, bởi lẽ thế gian là cảnh giới 
của tương đối (monde de la relativité). 

Trời hay Thượng đế chỉ cái trạng thái tĩnh (repos) 
của bản thể; Tiếng (Âm hay Thiên Âm hay Oai Âm) 
chỉ cái trạng thái động (mouvement), bởi vì có động là 
có tiếng, có tiếng là có động. Tĩnh là Ban sơ (au 
commencement); lúc chưa có trời đất vạn vật, thì 
chẳng có gì cả, ngoài Thiên Âm. Theo Kinh Phật thì 
lúc ấy cũng chỉ có Oai Âm mà thôi. Nhưng khi Thiên 
Âm, Oai Âm bước sang trạng thái động, thì Thiên Âm 
biến thành thịt, Oai Âm làm phát hiện Phật và chúng 
sanh nghĩa là toàn thế giới nói tắt. 


Ở Ấn, sự hiểu biết về Oai Âm hay Tiếng sáng tạo 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 31 





luôn luôn tôn tại, đã phát triển trong nhiều hệ thống du 
già (yoga) và nẩy nở toàn diện trong nhiều tông phái 
Phật giáo có cơ bản triết lý xây dựng trên Duy thức 
học. Truyền thống của các phái này đến nay còn được 
duy trì ở các nước theo Đại thừa như Tây Tạng và Nhựt 
Bổn. 


Bà Alexandra David-Neel, trong sách "Tây Tạng 
Du Ký" (Voyage au Tibet) có mô tả một "Âm Sư" mà 
đặc tài là, với một cặp bạc hay chập chả, ông có thể 
diễn tả tất cả âm điệu của những âm thanh kỳ lạ. Như 
Pythagore, ông nói rằng tất cả sự vật đều "phát thanh" 
tùy thiên tánh hay tình trạng đặc biệt. Ông giải thích: 
Chỉ vì tất cả sự vật đều là nguyên tử hợp thành, mà 
nguyên tử sống động, nó nhảy múa và trong dao động, 
làm phát sanh những tiếng. Khi tiết điệu của cuộc vũ 
đổi, thì âm thanh do sự nhảy múa làm phát sanh cũng 
đổi theo. Mỗi nguyên tử xướng lên bất tuyệt cái âm 
điệu của nó và âm thanh, mỗi lúc, tạo ra những hình 
dáng thô kệch hay vi tế (nghĩa là có tính cách vật chất 
nhiều hay ít). Có những âm thanh sanh hóa mà cũng có 
những âm thanh hủy diệt. Ai có khả năng phát xuất hai 
thứ âm thanh đó là có thể, tùy ý mình, sáng tạo hay 
hủy diệt". 

Đừng giải thích những câu chót này theo chiều 
hướng của khoa học vật chất. Có người đáng tin quả 
quyết rằng thần lực của chơn ngữ nằm trong tác dụng 


32 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





của âm ba (ondes sonores). Nhưng âm ba là gì há 
không phải là cái lắc lư của những vật l¡ tỉ mà khoa 
học nghiệm thấy kết thành những hình dáng rõ rệt và 
quyết định, tùy tính cách, sức mạnh yếu và nhịp nhàng 
tiết điệu của âm thanh? 

Nhưng nếu chơn ngữ - mà chúng ta thường gọi sai 
là bài chú - hoạt động một cách máy móc, thì người ta 
có thể, với một cái máy hát, tạo được một hiệu nghiệm 
như hiệu nghiệm của chơn ngữ. Nhưng không phải thế. 
Muốn cho chơn ngữ có hiệu nghiệm linh thính, phải có 
một điều kiện cần thiết nào khác. Bằng cớ là những 
chơn ngữ do một người mê muội ngu dốt đọc lên, dầu 
có lập đi lập lại nhiều lần hay với một giọng điệu y hệt 
như giọng điệu của một Pháp sư đi nữa, những "thần 
chú" ấy vẫn không có "thần lực" nào cả. Có người lại 
tin lâm rằng phải đọc cho đúng phép mới tạo được 
những rung động cần thiết cho sự linh nhiệm. Không 
phải thế: các nhà sư Tây Tạng, Trung Hoa, Nhựt Bổn, 
đâu có phát âm đúng, nhưng hiệu nghiệm vẫn có như 
thường. Thí dụ câu chú "OM MANI PADME HM" thì 
sư của mỗi nước đọc theo lối của mình, không ai đọc 
đúng giọng. 

Vậy phải nói rằng thần lực và hiệu nghiệm của 
một chơn ngữ không tùy gì khác hơn là tùy tâm trạng 
thanh tịnh, sức cố gắng và sự thuần thục đạo đức của 
người đọc. Tuy phải nhờ miệng, âm thanh của một 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 33 





chơn ngữ không phải âm thanh của thế gian. Nói một 
cách khác, không phải tiếng của con người mà của đạo 
đức, vì vậy tai thịt không nghe được chơn ngữ mà phải 
tâm linh. Thật ra không phải miệng đọc, mà tâm đọc. 
Chơn ngữ chỉ có thần lực và ý nghĩa đối với người đã 
được ấn chứng, tức là đã trải qua cái thực nghiệm tu 
hành do đấy đã phát xuất cái diệu âm hay cái diệu 
tướng từ đó về sau gắn bó mật thiết với thâm tâm của 
người tu hành. 

Một công thức hóa học chỉ có hiệu lực với ai biết 
ý nghĩa của những chữ, những số hợp thành công thức 
ấy, và luôn cả những định luật và phương pháp áp 
dụng. Cũng thế một chơn ngữ chỉ ban thần lực cho ai tự 
thức bổn tánh, biết cách sử dụng chơn ngữ và hiểu 
rằng chơn ngữ là một phương tiện để đánh thức những 
tiểm lực trong con người của mình. Biết sử dụng những 
phương tiện ấy thì có khả năng biến đổi số phận mình 
và tác động hoàn cảnh xung quanh mình. Vậy ra, chơn 
ngữ tự nó không phải chiếc đũa thần như nhiều nhà 
bác học Tây phương quả quyết, nghĩa là tự nó, nó 
không có một tác động, quyển năng nào cả, mà phải 
nhờ sự trung gian của tâm người tu hành. Xin nói lại 
cho rõ: chơn ngôn, chơn ngữ không riêng có một thần 
lực nào; chúng chỉ là phương tiện để tập trung những 
thần lực sẵn có chẳng khác những miếng kiếng dùng 
để phóng đại những chữ nhỏ. Tự chúng, những kiếng 


34 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





ấy đâu có phát sanh sức nóng để đốt cháy giấy, nhưng 
nếu chúng ta biết cách dùng chúng để gom ánh sáng 
mặt trời, chúng ta sẽ có một nguồn nhiệt lực đốt nhà 
cũng được. 

Nhiều người có tiếng là bác lãm đã công khai chỉ 
trích và phủ nhận hiệu lực của chơn ngôn. Ấy vì những 
người ấy thật sự chưa có một kinh nghiệm nào về Mật 
tông, hoặc giả có tu tập, thì lại làm càn làm sái, không 
minh sư chỉ dạy. Trong số những học giả Tây phương 
viết bàn về Mật tông hay Chơn ngôn tông, chỉ có 
Arthur Avalon, lần đầu tiên, đã can đảm chỉ cho thế 
giới biết rằng tông này chẳng phải là một hình thức suy 
bại, lạc lõng của Ân Độ giáo hay của Phật giáo, và 
trong truyền thống của Mật tông, người ta dễ tìm thấy 
nhiều sự hiểu biết và chứng nghiệm sâu xa trong lãnh 
vực tâm tánh con người. 

Như đã nói, muốn có những tri kiến và ấn chứng 
đó, phải tu tập theo sự dẫn dắt của một minh sư và với 
một sức tinh tiến không dừng. Chỉ trong những điều 
kiện bắt buộc này chơn ngữ mới có thể có một ý nghĩa, 
bởi vì chỉ những điều kiện này mới có thể làm bừng 
dậy trong hành giả những thần lực, tích tụ trải qua 
không biết bao nhiêu công phu của các bậc tiền bối, và 
mới có thể làm phát sanh những tác dụng vì đó mà các 
chơn ngữ được tạo ra. Người chưa được chơn truyền, 
dầu có đọc chơn ngôn hết kiếp hoại hình, vẫn không 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 35 





thu hoạch một kết quả nào. Vì vậy, muôn ngàn chơn 
ngôn có thể in phát khắp thế gian, điều đó không bao 
giờ làm mất sự bí mật và giá trị của chơn ngôn. 

Cái bí mật nói ở đây không có gì tương đồng với 
cái dấu diếm của thế gian, như nhà khoa học giữ bí 
mật về một sự phát minh nào đó, hay bà thầy dạy làm 
bánh giữ bí mật về cái khéo của mình. Cái bí mật của 
chơn ngôn chỉ có đối với ai không chịu hoặc chưa khép 
mình trọn vẹn trong khuôn khổ của phép tu theo Mật 
tông, mà ba điểm chính là: giữ giới, nhập định và hồi 
quang. Muốn có của quý ở thế gian hay một cái học 
tầm thường nào còn phải nhiều cố gắng, hà huống là tu 
chứng thần thông. Cái nghĩa của chữ "mật" trong danh 
từ Mật tông là như thế: những từng sâu thẳm của đạo 
lý, không phải liếc mắt qua là hấp thọ được mà phải đi 
sâu vào chỗ thầm kín nhứt của nội giới mới mong thực 
chứng. 

Ngũ Tổ Huỳnh Mai đã nói với Huệ Năng: 

- Bất thức bổn tâm, học pháp vô ích. Nhược 
thức tự bổn tâm, kiến tự bổn tánh, tức danh trượng 
phu, thiên nhơn sư, Phật. 

Nghĩa: Chẳng nhận biết tâm mình, học Đạo vô 
ích. Bằng nhận biết tâm mình, thấy được tánh mình, thì 
gọi là trượng phu, là thầy của trời người, là Phật. 


Cái bí mật là "thức tự bổn tâm, kiến tự bổn tánh". 


36 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





Muốn biết được tâm mình, thấy được tánh mình thì 
phải "hồi quang phản chiếu", quay mắt nhìn vào bên 
trong, mà bên trong của ai nấy nhìn, cho nên thật là bí 
mật đối với người khác. 

Tuy nhiên, không phải chỉ cố gắng nỗ lực là đủ. Ở 
bậc cao học ngoài đời, sinh viên luôn luôn là gạo cội, 
là những bậc thông minh tột chúng, đầy đủ những khả 
năng không tìm ra ở hạng trung hạ. Ở đây cũng thế: 
tuy người người ai cũng có tâm có tánh, nhưng căn cơ 
trình độ khác nhau. Do đây, trước khi thâu nhận, các vị 
minh sư thường quan sát kỹ lưỡng coi người đến xin 
làm đệ tử có đủ những điều kiện và đức tánh cần thiết 
không. 

Những điều kiện nhập môn là: phải hoàn toàn tin 
tưởng ở thầy, hoàn toàn kính trọng thầy như biểu hiện 
của chơn lý và hết lòng sùng bái đạo lý. Còn muốn đạt 
đạo, phải là người có chí ham học kinh điển, hiểu rành 
tông phong, và cương quyết theo thây bất kể tháng 
năm. 

(trích tạp chí Từ Quang số 201-202, tr 27-35, Sài 
Gòn tháng 5-6 năm 1969) 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 37 





CHƯƠNG II 


VAN VẬT NHỨT THỂ 
KIM ĐƠN VÀ CAM LỘ 


rong khi những biểu tượng của Mật tông bắt 

nguồn từ một phạm vi ngôn ngữ có thể quy 
định giới hạn rõ ràng, có nhiều biểu tượng khác mà 
nguồn gốc không thể quy về một phương hướng nhứt 
định nào, hay về một nền văn minh, hay một sắc tộc, 
hay một tôn giáo rõ rệt nào. Đó là những biểu tượng có 
tính cách đại đồng, chung cho cả nhân loại. Tùy thời 
đại, chúng có thể mất một phần ý nghĩa và rơi vào sự 
lãng quên, hoặc giả mất tích trong một vùng văn minh 
nào đó và chôn vùi dưới hàng mấy thế kỷ, để rồi phục 
sanh lại ở một nơi khác, hay vào một thời đại khác, 
hay dưới những lớp áo khác. Cũng có thể chúng đổi 
tên thay họ và đổi luôn ý nghĩa, tới một mức độ nào 
đó. 

Những biểu tượng thuộc loại này và được dân 
gian biết nhiều nhứt thường hữu hình, hoặc là những 
hình vẽ trừu tượng hoặc là một tự khí (đổ vật dùng 
trong việc thờ cúng). Nhưng cũng có những biểu tượng 
vô hình, nghĩa là tổn tại trong tưởng tượng như những ý 


38 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





niệm. 

Một trong những biểu tượng vô hình này là "kim 
đơn" của phương Đông hay "pierre philosophale"Œ) của 
phương Tây. Nhiều nhà tu hành huyển bí cũng như 
nhiều nhà bác học, từ ngàn xưa, đã lưu tâm để ý đến 
loại biểu tượng này mà người ta cho là nguồn sản xuất 
chẳng những của nhiều biểu tượng khác, hữu hình hoặc 
vô hình, mà còn của nhiều tư tưởng vĩ đại và nhiều 
phát minh kỳ lạ trong địa hạt khoa học và triết học. 

Ý niệm cơ bản muôn đời của kim đơn hay điểm 
kim thạch là cái Huyền lực hay Bản thể, tức là cái 
nguyên lý có một của vũ trụ. Theo ý niệm này, tất cả 
những yếu tố”) và những hiện tượng do các yếu tố này 
cấu hợp để tạo thành vũ trụ đều là những biến tướng 
của Sức mạnh nhiệm mầu hay Bản thể ấy. Vì vậy nếu 
gạn lọc được cái phần ô trược, bất tịnh, tức là phần 
biến tướng, thì người ta có thể tìm lại được cái chơn 
tánh của Bản thể. Ai "trở về nguồn" này được là nắm 
chắc trong tay chìa khóa của cửa bí mật, là làm chủ 
được cái sức mạnh biến hóa muôn vật. 


Xưa kia, ý niệm chỉ đá hóa vàng, "luyện tinh hóa 





(1) Pierre philosophale: Điểm kim thạch - Một thứ đá có công năng, theo 
các thuật sĩ, biến sắt thành vàng. Ta có câu "chỉ đá hóa vàng" để xưng 
tụng những pháp lực cao cường của một ít đạo sĩ. 

(2) Phật giáo gọi những yếu tố này là "đại" (như nói tứ đại, ngũ đại, thất 
đại); Nho gia gọi là "hành” như nói ngũ hành. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 39 





khí luyện khí hóa thần" đã bị khoa học Tây phương bác 
bỏ như một ảo vọng của tư tưởng thời trung cổ. Nhưng 
bây giờ, nó trở thành một giả thuyết binh vực được và, 
trên thực tế giả thuyết này đã có ảnh hưởng to trong 
nhiều lãnh vực của nền tư tưởng hiện đại, thậm chí đến 
mức bắt buộc con người phải hình dung thế giới theo 
một đường lối mới. 

Xưa cũng như nay, bất luận thời nào, nhân loại 
luôn luôn cố gắng tìm hiểu cái chơn tánh của vũ trụ 
bằng hai đường lối nghịch nhau: một là con đường đi 
sâu vào vật chất, hai là con đường đi vào nội giới của 
tâm hồn. Mới xem, vật chất và tâm hồn hoàn toàn 
khác biệt nhau. Nhưng thật sự, cổ kim có người thấy rõ 
rằng không làm sao tách vật chất khỏi tinh thần, tinh 
thần khỏi vật chất được. Không phải chỉ con người mới 
là sự kết hợp của vật chất và tâm linh, mà thú vật, cây 
cỏ nữa; nói tóm trong vật chất đều có những sức mạnh 
vô hình, thiêng liêng của tâm linh, của tinh thần. Sự tin 
tưởng ở ảnh hưởng huyền bí của một vài thứ ngọc, một 
vài thứ kim khí, sở đi từ lâu xưa còn truyền lại đến 
ngày nay ở nhiều xứ phương Đông, không có gì là mê 
tín dị đoan cả. 

Vậy thì dầu tìm cái chơn tánh của con người trong 
vật chất hay trong tâm linh, điều ấy không quan trọng 
bao nhiêu, bởi lẽ con người không gì khác hơn là một 
phần hay một hiện tượng của cái Bản thể duy nhứt của 


40 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





vũ trụ. Tuy nhiên, kết quả phải giống nhau trong hai 
trường hợp và đúng với hai phương diện của Thực thể 
là tinh thần và vật chất. Ai đạt đến Bản thể, người ấy 
tỏ thông sự mầu nhiệm của vũ trụ và sai sử được tứ đại 
ngũ hành, mà còn tìm ra vị cam lộ trường sanh bất tử. 
Bởi vì nếu bắt từ vật chất mà luyện được thành hơi 
(luyện tinh hóa khí), rồi từ hơi - cũng còn là vật chất 
mà là vật chất nhẹ như "éther" - luyện cho đến thành 
thần (tính thần), là đem vật chất trở về nguồn, là làm 
tan vật chất đến mức uyên nguyên của nó. Uyên 
nguyên này là Bản thể bất nhị, trong đó không có phân 
tỉnh thần và vật chất. Luyện khí hóa thần thành công 
liền đạt được huyền vi của vũ trụ và có khả năng diệu 
dụng cái huyển bí mãnh liệt vô song ấy mà biến hóa 
theo ý mình. 

Trong sách "“Autobiographie dun yogui” (tự thuật 
của một đạo sĩ), tác giả có ghi một câu chuyện sau 
đây. Trên bước đường tìm sư học đạo; tác giả gặp một 
đạo sĩ có biệt tài - hay nói phép mầu cũng được - biến 
hóa mùi thơm của nhiều loại hoa. Bạn hái một cánh 
hoa dại ngoài đồng, không mùi hương nào. Bạn đưa 
cho đạo sĩ và nói: "Xin cho tôi mùi thơm hoa hồng". 
Đạo sĩ đáp: "Xin theo ý ông", mà không hề đụng chạm 
hay đưa tay thoa thoa trong không trung, trên cành hoa. 
Thế mà khi bạn đưa hoa lên mũi ngửi, rõ ràng là cái 
thơm của hồng, một cái thơm lưu luyến đến đôi ba hôm 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 41 





sau, y như của một cành hồng thật. Chẳng những thế, 
bạn có thể trình cho đạo sĩ bất luận một vật gì, một 
viết chì, một cục đá, hay chính bàn tay của bạn, và bạn 
muốn mùi nào, như lài, như sen, như trầm, .v..., tức 
khắc sau câu đáp "Xin theo ý ông" là bạn cũng có 
ngay mùi ấy. Tay bạn, dầu có rửa ráy một đôi lần, vẫn 
còn thơm như bạn xức nước hoa. Hỏi tại sao có chuyện 
lạ như thế, đạo sĩ đáp: "Không có gì quá bí mật cả, 
công việc tôi làm là công việc của các nhà hóa học 
trong phòng bào chế của họ. Các nhà hóa học, sau khi 
phân tích, biết mùi hoa nào có những chất gì và những 
chất ấy được phối hợp theo công thức nào, rồi cứ theo 
đó mà làm ngược lại, nghĩa là không phân tích mà tích 
hợp là có một thứ nước có mùi của hoa kia. Tôi chỉ 
khác các nhà hóa học là không phân tích và tích hợp 
bằng máy móc, không dùng vật chất để tổng hợp, cũng 
không làm việc trong phòng. Môi trường hoạt động của 
tôi là thiên nhiên, là vũ trụ, những chất tôi dùng để 
phối hợp đúng theo công thức của nhà hóa học, tôi lấy 
trong thiên nhiên, bằng một phương pháp riêng dựa 
trên sức mạnh của tâm linh. 

Câu chuyện này giúp chúng ta hiểu phần nào cái 
lý "chỉ đá hóa vàng", "luyện kim đơn", v.v... Mỗi vật 
trên thế gian, dầu thuộc khoáng sản, thảo mộc, cầm 
thú, đều do những yếu tố khác nhau hợp thành. Phân 
tích những yếu tố này đến chỗ nhỏ nhặt nhứt, chúng ta 


42 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





có những cái gọi là cực vi (Kinh Lăng Nghiêm), tương 
đương với nguyên tử hiện nay. Phân tích nữa, khoa học 
tìm thấy rằng mỗi nguyên tử là một vật do ba thứ phân 
tử (particules) hợp thành, mà số lượng khác nhau giữa 
nguyên tử của một chất này và nguyên tử của một chất 
khác. Nếu có thể, bằng một phương pháp nào đó (tới 
nay khoa học chưa tìm ra), biến đổi thành phần nguyên 
tử của chất sắt chẳng hạn cho giống với thành phần 
nguyên tử của chất vàng, thì cục sắt kia trở thành vàng 
tức khắc. Cái không thể làm được của nhà khoa học, 
đạo gia cho là làm được bằng phương pháp "quy 
nguyên", đưa vật chất trở về với Bản thể. 

Nhưng mục tiêu thật của các đạo gia (tu thuật 
huyền bí) không phải biến đá thành vàng hay luyện 
trường sanh bất tử, mà để tự biến hóa, tự "thành tựu" 
(sidđ4h¡), nghĩa là, nói theo thông thường, tu tâm luyện 
tánh, minh tâm khai trí, để thể nhập với Bản thể. Cố 
nhiên, đạt đến sự thành tựu này thì thần thông vô 
lượng, tự biến hóa mình từ phàm lên thánh, mà còn 
biến hóa cảnh vật quanh mình uế trược thành thanh 
tịnh. 

Trong truyện xưa của Tây Tạng có sự tích của 
nhiều bậc đắc đạo có tài biến hóa lạ lùng. Ở Ấn, thời 
xưa, những dị nhân như thế này không phải là không 
có, nhưng vì nước Ấn bị nạn ngoại xâm nặng nễể cho 
nên những sách vở và di tích của các ngài bị tiêu hủy 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 43 





mất hết. Trái lại, nhờ hưởng được cảnh thanh bình lâu 
đời, lại ở nơi non cao che chở, gần như cách biệt với 
trần gian, Tây Tạng còn giữ được sách vở của 84 vị 
Siddhas (Bát thập tứ Thành tựu) cũng như những sự 
tích của các ngài. 

Tất cả các tài liệu này đều viết bằng chữ Phạn 
(sanscrit), theo một thể văn mơ hồ, huyền bí, chỉ rằng 
những chữ dùng có hai nghĩa, một nghĩa theo lối hiểu 
thông thường, một nữa theo lối hiểu của khoa huyền bí. 

Loại ngôn ngữ tượng trưng ấy, chẳng những là 
một biện pháp bảo vệ không cho óc tò mò của phàm 
phu tìm hiểu những gì linh thiêng, hoặc không cho 
những người chưa được mật truyền tu tập sai quấy có 
hại, mà còn là một điều bắt buộc bởi vì, trong nhiều 
trường hợp, không thể dùng loại ngôn ngữ thông 
thường để diễn tả những chứng ngộ của nhà mật tu. 
Cái "bất tư nghì" chỉ có thể truyền trao cho người đã 
được thầy luyện tập, cho những bậc đắc đạo nhãn, và 
luôn luôn chỉ dưới hình thức ám chỉ bằng những tỷ dụ 
hay bằng những điều phi lý. Thiền tông của Trung Hoa 
và Zen của Nhựt Bổn đồng có một thái độ y như Mật 
tông. 

Trong ngôn ngữ tượng trưng của các dị nhân 
Siddhas, những chứng ngộ trong những giờ tham thiển 
trở thành những sự kiện của ngoại cảnh, những thành 
tựu trong tâm trở thành những phép lạ và những tỷ dụ 


44 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





trở thành những biến cố thật sự và gần như thuộc về 
lịch sử. 

Thí dụ, khi nghe nói dị nhân này bắt mặt trời mặt 
trăng đứng lại một chỗ, dị nhân kia đi trên mặt sông 
Hằng, đừng tưởng đó là sự thật, mà phải hiểu rằng các 
ngài đã làm chú và chuyển vận được những mạch khí 
âm dương trong thân, hoặc đã thực hiện được một cuộc 
biến hóa nào đó, như luyện tinh hóa khí chẳng hạn. 
Cùng một cách, chúng ta phải hiểu những danh từ "kim 


^ 


đơn", "cam lộ" hay trường sanh bất tử. 


(trích tạp chí Từ Quang số 203-204, tr. 33-38, 
Sài Gòn tháng 7-8 năm 1969) 


LÌ 


MINH SƯ NÂGÂR.JUNA 
VÀ KHOA HÓA HỌC HUYẾN BÍ 


Ở trung tâm các câu chuyện về khoa chỉ đá hóa 
vàng của "bát thập tứ Thành Tựu", nổi bật nhân vật 
của Sư Nâgârjuna sống vào khoảng thế kỷ thứ 7 kỷ 
nguyên hiện đại, tại Tây Tạng (Đừng lầm với Bồ tát 
Nâgârjuna (Trung Hoa dịch Long Thọ) trưởng phái 
Trung Đạo của 500 năm trước ở Ấn). 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 45 





Tương truyền Sư có tài biến một núi sắt thành đồng 
và lập tâm biến luôn thành vàng. Nhưng Sư phải bỏ ý 
này trước lời cảnh cáo hữu lý của Di Lặc Bồ tát về hậu 
quả tai hại của dự định: thay vì giúp ích nhân loại như 
Nâgârjuna mong mỗi, Sư sẽ tháo cũi mở lồng cho tham 
lam tranh chấp và người đời sẽ vì đó mà øgiết hại lẫn 
nhau. 

Phải chăng vì lời cảnh cáo này mà khoa hóa học 
huyển bí kể từ đây bặt tích? Dầu sao trước đó, 
Nâgârjuna tự thân đã chứng nghiệm cảnh lòng tham 
dấy động. Câu chuyện đã xảy ra như sau. Thần thông 
của Sư đã biến cái chén sắt đựng cơm bố thí hằng bữa 
của sư thành một cái chén bằng vàng không biết lúc 
nào. Một kẻ gian theo kẹt cửa ngó vào trong am thấy 
chén vàng chóa mắt và quyết tâm lấy cho được. Sư 
biết ý kẻ kia bèn vứt chén ra ngoài sân. Tên gian hết 
sức ngạc nhiên và xấu hổ. Nó cúi mình chun vào thảo 
lư, đầu mọp sát chơn Sư, làm lễ bạch: 

- Ngàn lạy Ngài, tại sao Ngài có cử chỉ ấy? Hồi 
nãy, tôi đến đây với tâm kẻ trộm. Nhưng Ngài đã vứt 
cho tôi vật tôi thèm muốn và cho tôi cái tôi muốn đánh 
cắp, hóa ra bây giờ đây, lòng tham của tôi đã biến mất 
và sự trộm đạo đối với tôi đã trở thành một cái gì hết 
sức là ngu xuẩn và quá thừa. 

NâágârnJuna đáp: 

- Tất cả những øì ta có không nên chỉ để dùng cho 


46 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





ta mà còn cho người khác nữa. Hãy ăn đi, uống đi, lấy 
đi những gì anh thích, để tự tư dĩ hậu đừng còn cái ý 
trộm cắp nữa. 

Lòng lành và khoan dung của Sư làm cho gian 
nhơn cảm động đến tột độ. Anh quỳ xuống và khẩn 
khoản xin thọ giáo. Biết chàng ta đã thật tình phản tỉnh 
dầu rằng thiện chủng chưa đủ thuần thục để thâm hiểu 
giáo pháp của mình, Nâgâr/una nói: "Được, nhưng 
trước tiên, anh nên làm việc này là bao nhiêu vật anh 
ham muốn thèm khát anh hãy đặt chúng lên đầu anh 
và tưởng tượng như là những cái sừng. Cứ quản tưởng 
như thế rồi anh sẽ thấy một ánh sáng phi thường màu 
như ngọc bích”. 


Nói xong, sư đổ một đống ngọc quý vào góc chòi, 
bắt anh học trò mới nhập môn ngồi lên trên, rồi bỏ ra 
đi, để cho mặc chàng quán tưởng theo phương pháp 
trao truyền. 


Chàng cựu đạo chích vận dụng hết sức lực tu tập 
và nhờ tín tâm đồi dào, chàng quán tưởng đúng như lời 
thầy dạy. Huyền diệu thay! Lần hồi, những chiếc sừng 
non mọc lên trên đầu chàng. Ban sơ, chàng lấy làm 
đắc ý và hãnh diện với sự thành công của mình. Song, 
mấy năm sau, số sừng mọc gia tăng và mỗi ngày mỗi 
thêm to lớn đến mức luôn luôn va chạm vào vách am 
thanh mỗi khi chàng cựa quậy. Khổ đau dồn dập! Càng 
nghĩ đến những sừng ấy, tình trạng nguy kịch càng 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 47 





nguy kịch hơn lên. Cái kiêu hãnh trước kia nay xẹp 
lép, chàng rất đỗi âu lo phiền muộn. Quang âm thấm 
thoát, mười hai năm đã trôi qua khi Nâgârjuna trở về 
thăm cảnh cũ. Thấy thầy, chàng ta khóc bạch nỗi 
mình. Sư cười nói: 

- Vì quá tưởng là trên đầu có sừng cho nên đệ tử 
mới khổ, cũng thế, chúng sanh vì quá bám víu vào 
những giả tướng mà họ lầm tưởng là sự thật cho nên tự 
tay hủy phá hạnh phúc của mình. Tất cả những tướng 
chúng sanh, dầu người, dầu thú, dầu thảo mộc, và tất 
cả những vật ham muốn (sở dục) đều như những áng 
mây trôi. Ai giữ được tâm thanh tịnh, trống rổng mọi 
vọng tưởng, người ấy thoát vòng sanh tử, tử sanh. Nếu 
đệ tử xem được tất cả những của cải thế gian như 
những vật chẳng thật, không đáng mến và bất tiện y 
như những chiếc sừng tưởng tượng trên đầu, đệ tử sẽ ra 
khỏi vòng sanh tử luân hồi. 

Như người mù được sáng mắt, chàng trực nhận 
nhận tánh "không" của vạn pháp, bao nhiêu ham muốn 
mong cầu ích kỷ cũng như tất cả những vọng tưởng, sai 
lầm, kể luôn những chiếc sừng trên đầu đều tan mất 
như sương mù buổi sáng. Chàng đắc đạo, vào hàng 
"Thành tựu", lấy hiệu là Nâgabodlhi. 

Một bậc Thành tựu khác, mà tên tuổi thường đi 
đôi với tên tuổi của Nâgârjuna, là đạo sĩ Bà la môn 
Vyâ1i. Như Nâgârjuna, Vyâl¡ chuyên tu về khoa huyền 


48 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





bí nhưng chú trọng về môn chế luyện thuốc trường 
sanh. Sự nghiệp bao nhiêu đều đổ trút vào công việc 
này cho đến ngày thất bại với hai bàn tay trắng. Ông 
nản lòng, liệng sách xuống sông Hằng rồi cất bước ra 
đi xin ăn qua ngày. 

Một hôm, trong lúc ông nương náu ở một thành 
nọ nằm phía dưới dòng nước, một kỹ nữ tắm sông tình 
cờ vớt được cuốn thánh thơ và đem dưng cho ông. Dục 
vọng xưa bừng dậy ông trở lại với khoa bí truyền, có 
nàng kỹ nữ giúp sức và ngoại hộ. 

Một bữa kia, trong lúc nấu ăn, nàng bất cẩn để 
một ít nước thơm rơi vào bình luyện đơn của đạo gia. 
Và lạ lùng thay! Cái kết quả mong chờ suốt mười bốn 
năm công phu lao lực mà không thực hiện được, nay 
bỗng chốc lại thành tựu, và thành tựu nhờ tay một 
người đàn bà dốt nát và hạ đẳng! 

Cái ngụ ý trong câu chuyện này nghĩ không cần 
giải mà ai cũng thấy. Muốn tìm cái bất sanh bất diệt là 
bản thể của vạn vật, phải đừng dùng sức thông minh 
của đầu óc, cũng đừng móng tâm ham muốn một cách 
tư ích tư lợi, mà phải tiếp xúc ngay với cuộc sống toàn 
diện và bất nhiễm, bằng cái ngó thẳng của trực giác. 

Tuy nhiên, vị đạo sĩ không vì bài học vừa nhận được 
mà thức tỉnh. Bình thuốc trường sanh bất ngờ đã thành 
tựu, ông ta hối hả cất giấu rồi trốn ra ẩn mình trên chót 
một ngọn tiểu sơn, ngay giữa một đầm lầy rộng lớn. Ông 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 49 





không muốn chia sớt cái trường sanh với một ai cả. Lòng 
ích kỷ của ông đã giam hãm ông trong cảnh cô độc, bắt 
ông làm thằng tù của bình cam lộ. 

Trong lúc ấy, vì lòng của Bồ tát đại bi muốn đem 
cam lộ chia cho tất cả chúng sanh có duyên phần, 
Nâgârjuna dùng thần nhãn tìm ra vị đạo sĩ và thành 
công trong việc khuyến hóa vị này đem phép mầu ra 
cứu độ quần sanh. 


MANI: TÂM BẢO, "ĐIỂM KIM THẠCH" 
VÀ "NGUYÊN THÊ" 


Trong ngôn ngữ của khoa học huyền bí, thủy ngân 
(mercure) được xem là đồng tánh với "nguyên thể" 
(matéria prima)?); tuy nhiên, trong trường hợp này, 
không phải thứ thủy ngân thường mà là "thủy ngân của 
chánh giác", tiêu biểu cho bản thể hay tâm hồn hoàn 
toàn thoát ly tứ "đại" địa, thủy, hỏa, phong (vật chất). 

Người của giới Phật giáo rất am tường về bốn đại 
này. Chúng vừa chỉ bốn trạng thái cấu hợp của chất 
cứng, lổng nóng và hơi, vừa chỉ bốn cái nguyên động 
lực của sự đề kháng (chống cự), sự ngưng tụ kết hợp , 
sự phóng tần (tỏa ra) và sự dao động (rung chuyển, lắc 
lư, v.v...) nhờ đó mà thế giới vật chất hiện bày. 





(1) hay Khí hạo nhiên, tiên thiên, để nói theo các nhà tu Tiên bên Trung 
Hoa. 


50 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





Trong kinh Kevaddha thuộc bộ Digha-Nikâya 
(Trường A Hàm), có câu chuyện một tỳ khưu nhập 
định vào các cõi thiển thiên để tìm cách dung hóa tiêu 
diệt tứ đại, nhưng không tìm ra. Rốt cuộc, ông đến nơi 
Phật ngự mà bạch hỏi: 

- Bạch Thế Tôn, không biết nước, đất, gió, lửa, 
cuối cùng tiêu tán ở đâu? 

Đức Phật đáp: 

- Không nên đặt câu hỏi như thế, mà nên hỏi: đâu 
là nơi mà các đại ấy hết phương đứng vững nữa? - Và 
đây là câu trả lời: rong thức vô biên biến chiếu thập 
phương, đất, nước, gió, lửa, không còn chỗ đứng nữa". 

Thức là vinnanam anidassanam. Chữ amidassanam 
mà nghĩa đen là không thấy được, ám chỉ cái trạng thái 
hiện hành của thức, khi nó bị phân biệt và khách hóa. 
Hiện hành là thành sắc thân, lấy hình dáng vật chất. 
Thật vậy, cái mà chúng ta gọi là sắc thân thật ra là sự 
biểu thị trông thấy được của thức hay, đúng hơn, là quả 
của những "dị thục nhân”, tức là của những trạng thái 
vọng thức chất chứa lâu ngày. 

Thức vinnanam anidassanam mà trở thành vô biên 
(ananfam) là thức trong trạng thái hoàn toàn bạch tịnh 
và vô phân biệt, nghĩa là không nhiễm hay chưa nhiễm 
cái bịnh phân chia ta người, chủ khách. Phật Minh 
(Buddhaghosa), trong bộ Luận Visuddhimagsa tuyên 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 51 





thuyết rằng thức vô biên đồng thể với miết bàn. Hai 
chữ biến chiếu xác định quan niệm này, bởi vì thức chỉ 
vô biên khi nào nó không còn bị giới hạn bởi cảnh sắc, 
khi nào nó vượt lên khỏi cặp đối đãi "ngã" và "phi 
ngã". Có biến chiếu là vì nhờ thanh tịnh hoàn toàn. 
Trong trạng thái này, thức trở thành một ánh sáng soi 
rọi khắp nơi. Ánh sáng đó là Bồ để, là tâm chánh giác 
(sambodh1). 

Trong kinh Udâna, trạng thái thức bạch tịnh ấy 
được để cập như sau: Thật vậy, có một cảnh giới nơi 
đó không có đất, nước, gió, lửa, cũng không có thế giới 
này thế giới kia, cũng không có mặt trời, mặt trăng. 
Này các tỳ khưu, có một cái bất sanh, bất biến, bất 
cấu, bất tạo. Nếu không có cái bất sanh, bất biến, bất 
cấu, bất tạo ấy thì không thể có được một sự giải thoát 
nào ra khỏi cái sanh, biến, cấu, tạo". 

Ai hiểu được cái thâm thúy của câu nói này, 
người ấy nắm được trong tay "viên ngọc của thánh 
nhân", đắc tâm bảo (am), đạt đến bản thể của tâm 
linh (prừưna maferia). Người ấy đã đạt đến tâm viên 
mãn. Đó là mục đích chơn chánh của tất cả những đại 
sĩ luyện đơn; với các ngài, "thủy ngân" có nghĩa là 
những sức mạnh sáng tạo thức bạch tịnh, hoàn toàn 
giải thoát các ô nhiễm của tứ đại vật chất, nghĩa là các 
nghiệp chướng do chính thức tạo ra. 


52 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





Ý nghĩa này được diễn tả trong sự tích của Sư 
Kankanapa, một trong 84 vị Thành Tựu. Thuở xưa, ở 
miền Đông Ấn, có một vì vua rất hãnh diện với cảnh 
phú hữu tứ hải của mình. Một hôm, vua gặp một tu sĩ. 
Nhà tu hành khuyến cáo: "Lầm vua thật có sướng 
không, khi thế gian này là cảnh giới của đau khổ khốn 
nạn? Sanh, lão, tử quay tròn như bánh xe lăn, và không 
một ai biết được những gì sẽ xảy ra với vòng lăn sắp 
tới, nó có thể đưa ta lên tột đẳnh hạnh phúc mà cũng 
có thể đánh rơi ta xuống tận đáy khổ sở. Bệ hạ nên 
đừng để cho cái giàu sang hiện nay làm chóa mắt". 

Nhà vua đáp: "Trong hoàn cảnh của quả nhơn, 
quả nhơn không thể tu hành dưới lớp áo một vị xuất 
gia. Nhưng nếu Sư trao cho quả nhơn một pháp mà quả 
nhơn có thể phụng hành theo tâm tánh và địa vị hiện 
tại, không thay đổi gì trong nếp sống bên ngoài của 
quả nhơn, thì quả nhơn sẵn sàng thọ lãnh". 

Biết nhà vua đắm say trân bảo, tu sĩ bèn dùng 
khoa "lấy độc trừ độc". Ông nói: 

- Bệ hạ hãy ngó các viên kim cương ở tay bệ hạ, 
định thần vào đó và suy gẫm như thế này: các kim 
cương này lóng lánh đủ màu, làm vui lòng ta, nhưng 
không có màu nào là thật có. Chỉ có tâm mới là bảo 
châu sáng chói chơn thật, vạn pháp đều nương vào đó 
mà hiển hiện trong khoảnh khắc phù du". 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 53 





Nhà vua vâng lời làm theo và trong lúc vận dụng 
toàn lực thiển quán, tâm được thanh tịnh và sáng chiếu 
như một viên ngọc không 8. 

Quan quân theo hầu không khỏi ngạc nhiên trước 
sự thay đổi lạ lùng trong nội giới của nhà vua. Có một 
lần, họ dòm qua kẹt cửa và thấy chư thiên đang bao 
vây chúa họ. Tất cả chừng ấy mới biết rằng nhà vua đã 
đắc đạo và trở nên một bậc Thành Tựu, họ kéo nhau 
vào quỳ xin thọ giáo. Vua dạy: "Bây giờ đây, ta mới 
thiệt là vua, vua không phải nhờ vàng bạc ngọc ngà 
mà nhờ những công đức do tự lực ta tạo thành. Quốc 
thổ (độ) của ta là tâm tự tại của ta vậy". 

Từ ấy, nhà vua được dân chúng kính trọng dưới 
đạo hiệu Kankanapa. 

AI được "chơn châu" này thì ra khỏi vòng sanh tử 
luân hồi, đạt đến vô sanh và giải thoát trọn vẹn. Bảo 
châu ấy không thể ở đâu khác hơn là trong hoa sen 
(pađma) của chính tâm họ. Và đây là nghĩa đầu tiên 
của câu thân chú "Úm ma ni bát mi hồng" (Øm Mani 
Padme Hm). 


Thế thì Ä⁄an¡ là "điểm kim thạch", là chơn châu, 
có công năng thỏa mãn tất cả đại nguyện của chúng ta 
và thường được nói đến trong không biết bao nhiêu 
huyền thoại Phật giáo. Cho đến nay, Mfzni vẫn còn là 
trung tâm điểm của nhiều truyền kỳ bình dân trên đất 
Tây Tạng. 


54 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





Về sau, trong một vài hình thái của Phật giáo, ý 
niệm chơn châu dưới trạng thái "kim cang xử" (vajra: 
sceptre de đdiamant), đã trở thành một vật tượng trưng 
cốt yếu. Kim cang xử? nguyên dùng để chỉ oai lực của 
Đế Thích (Indra) là Thần sấm sét, mà tên tuổi thường 
được để cập trong kinh điển Nam phạn. 

Ở đây có một đặc điểm cân nêu lên: không cần 
phủ nhận những ý tượng (représentations) của các đạo 
khác đương thời, Phật giáo chỉ cho xê dịch cái trọng 
tâm đạo lý là đủ phát động một sự phục hồi hoàn toàn 
giá trị của tất cả những ý niệm tôn giáo hiện có lúc ấy. 
Nói một cách khác, Phật giáo không đả phá mà chấp 
nhận những biểu tượng mà các cổ giáo dùng để nói lên 
những huyền bí trong vũ trụ, nhưng chuyển cái hiểu sai 
lầm thành cái hiểu chơn chánh, khiến cho những biểu 
tượng kia, trước có vẻ huyền hoặc, nay trở thành hữu 
nghĩa. 

(trích tạp chí Từ Quang số 205-206, tr. 27-35, 
Sài Gòn tháng 9-10 năm 1969) 


LÌ 





(1) Kim cang xử (hay Phiệt chiết la, phiên âm của chữ va/ra) là tên của 
một món binh khí thời xưa bên Ấn Độ. Đạo Bà la môn dùng để tượng 
trưng oai lực của Thân Đế Thích. - Kim Cang Thừa hay Mật Tông 
dung nạp để tượng trưng cho oai lực của Tâm thể. Về sau sẽ nói rõ. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 55 





Mani, Kim cương xử 


Vì thái độ không đả phá mà chấp nhận của Mật 
Tông cho nên Thần Đế Thích (Indra) của Ấn Độ giáo - 
một nhân vật rất tầm thường đối với uy thế siêu đẳng 
của đức Phật - đã tiếng một biểu tượng của oai thần 
Như Lai. Theo sự tin tưởng của người Ấn giáo, Đế 
Thích là một thượng thần mà tài làm sấm làm sét 
khiến ai cũng phải kính sợ. Vậy trên bình diện hữu 
hình, Đế Thích tượng trưng cho sức mạnh vật chất. 
Chuyển biến được sức mạnh vật chất thành sức mạnh 
tâm linh, thì sức mạnh thành oai thần của Phật. Do 
đây, kim cương xử, biểu hiệu của Đế Thích được dùng 
để tượng trưng oai thân của Tâm thể, là một sức mạnh 
không gì đương nổi. 

Như đã chú thích trong Từ Quang số 205-206, 
"xử" nguyên là một món binh khí ngắn nắm tay, hai 
đầu nhọn, thường dùng thời xưa bên Ấn Độ. Đạo Bà la 
môn (nay gọi là Ấn Độ giáo) dùng để tượng trưng oai 
lực của Thần Đế Thích. Hai chữ "kim cương" (hay kim 
cang) thêm vào để nói lên cái sức mạnh vô đương của 
Tâm linh; sức mạnh ấy phá tan tất cả các ma lực, tà 
lực, mà không bị một sức mạnh nào khác phá lại, y như 
kim cương (người miền Nam gọi là thủy xoàn) là chất 
cứng nhứt, có thể gạch cắt các chất khác mà không bị 
chất nào gạch cắt được. Trong nhiều kinh Phật, chúng 


56 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





ta thấy hai chữ kim cương được dùng theo nghĩa này, 
thí dụ trí huệ gọi là "kim cương bát nhã”, với nghĩa: sự 
sáng suốt sắc sảo cắt đứt mọi dây ràng buộc của vô 
minh nghiệp chướng. 

Kim cương còn được dùng để diễn đạt nhiều ý 
nghĩa như bất hoại (imndestructibilité), bất biến 
(Immutabilité), thanh tịnh và quang minh. Chỗ Phật 
ngồi kêu là "kim cương tòa" để chỉ những đức tướng 
bất diệt, bất biến, thanh tịnh và quang minh của Như 
Lai. Dùng cái "xử" là để chỉ oai thần, nhưng vì oai thần 
của Phật bất diệt, bất biến... ,cho nên thêm hai chữ kim 
cương. Lại nữa vì Mật Tông nỗ lực để đạt đến oai thần 
này cho nên các chi phái của Mật Tông đều được gọi 
chung là "Kim cương thừa". 

Nghĩa này thấy rõ trong danh từ "rdo-rje" (đọc 
"đọc-sờ") mà Tây Tạng dùng để dịch chữ va/ra (kim 
cương). Thật vậy, rdo có nghĩa là đá, còn z7 có nghĩa 
là vua chúa. Vậy kim cương hay "dorje" của người Tây 
Tạng là vua của các thứ đá, là loại đá quý báu, cứng 
rắn và sang trọng nhứt. Đá ấy không gì khác hơn là hột 
xoàn. 

Bây giờ, chúng ta hãy tìm hiểu nghĩa tượng trưng 
của kim cương xử. 

Ngày xưa, Trung Quốc hay nước ta có tục lấy ấn 
kiếm làm biểu hiệu cho oai quyển nhà vua, còn Tây 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 57 





phương thì dùng một cây gậy ngắn bằng kim khí quý 
giá, như bằng vàng chẳng hạn. Tiếng Pháp gọi "vương 
trượng" - tức cây gậy vừa nói - là "sceptre". Vì kim 
cương xử dùng để tiêu biểu cho một oai quyền - dầu đó 
là một thần lực - người Pháp vẫn lấy ý mà dịch chữ 
"xử" bằng chữ "sceptre", và dịch trọn từ ngữ kim cương 
xử bằng "sceptre de diamant". 

Kim-cương-xử có một hình dáng (xem hình III) 
tương xứng với vai tuổng của nó. Trung tâm của vật 
này là một vòng tròn, tượng hình chủng tử của pháp 
giới (vũ trụ), trong trạng thái đơn nhứt: đó là "thái cực” 
của triết học Trung Hoa. Cái Nhứt ấy hàm chứa một 
sức mạnh vô biên, nay nói cách khác, cái Tịnh ấy hàm 
chứa một cái Động to lớn vô cùng, tiêu biểu bằng 
những vòng xoáy khu ốc. Nhờ sức mạnh tiểm tàng 
trong cái Nhứt trung tâm điểm ấy, phát sanh ra hai đầu 
hình hoa sen, nghịch hướng với nhau, đó là hai cực - 
tánh của vạn hữu. Đây là giai đoạn chuyển mình của 
cái Nhứt mà triết học Trung Hoa gọi là "Thái cực sanh 
lưỡng nghi" (cái Một Tuyệt đối sanh ra hai cái nghịch 
nhau là Âm và Dương). Từ hai hoa sen (lưỡng nghỉ), 
xuất sanh vũ trụ tượng trưng bằng bốn cánh, thay cho 4 
hướng. Triết học Trung Hoa gọi đoạn này là "lưỡng 
nghi sanh tứ tượng”. Tới đây, có một sự sai khác giữa 
quan niệm của Tàu và Ân Độ: đó là mũi nhọn ở trên 
đầu 4 cánh, tượng trưng cho núi Tu Di (Meru) mà Bà la 


58 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





môn giáo quan niệm là trục của thế giới. 

Trong không gian của vũ trụ, có sự sanh hóa phát 
triển "Một sanh Hai, Hai sanh Bốn" như thế, thì trong 
thế giới tâm linh cũng có sự phát triển tương tự của 
Giác tánh, dưới hình dáng năm "thức" và "ngũ Thiền 
Phật". (Dhyâni-Bouddhas)°), Năm hóa Phật này tương 
ứng với năm thức, và năm thức thật ra chỉ là phản ảnh 
sai biệt của một cái duy nhứt là Tâm hay Như Lai 
Tạng. Điều này được Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói rõ. 

Từ chủng tử trung tâm, sức mạnh phát ra thành 
năm cánh hoa sen, từ năm cánh hoa sen phát ra bốn 
cánh "tứ phương” và ngọn Tu DI, cộng lại thành 5. 
Năm cánh này lại chầu về một điểm, "hoàn nguyên" 
nghĩa là trở về nguồn là Một. Điểm này là va/rz (kim 
cương). Người hành thiển, muốn nhập định, phải làm 
thế nào cho tất cả nội lực của mình quy về một điểm 
duy nhứt. Cũng thế, trong một mạn đà la, bằng cách 
xen kẽ những đường hướng và những hình "Thiển Bồ 
tát" (Dhyâni-Bodhisattvas)'' tương ứng với các đường 
hướng Ấy, con số cánh hoa sen có thể nâng lên từ 4 
đến 8, và những cánh của va/ra chầu về điểm một 
cũng có thể được tăng từ 4 lên 8. Giai đoạn này được 
triết học Trung Hoa gọi là "Tứ tượng sanh bát quái" 





(1) Tức là Ngũ phân Pháp thân. 
(2) "Báo thân" 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 59 





(bốn sanh 8). 


Trong trường hợp trước (kim cương 4 cánh, như 
trong hình vẽ), người ta gọi là kim cương xử 5 mũi (4 
cánh tứ phương và I Tu DJ); trong trường hợp thứ hai 
thì gọi là kim cương xử 9 mũi (8 cánh và 1 Tu đi)°). 
Trung tâm điểm trong một kim cương xử cũng như 
trong một mạn đà la đều được đếm kể. Trên thực tế, 
kim cương xử là một mạn đà la đôi, tuy có hai đầu, hai 
hình, vẫn vô ngại, vì con số ở đây không quan trọng, 
cốt yếu của kim cương xử là ám chỉ cái nhị nguyên 
tương đối giữa vũ trụ hữu hình và tâm linh vô hình. 
Đồng thời, kim cương xử cũng còn chỉ rằng, tuy hai 
đầu nghịch nhau, âm dương tuy tương khắc, vẫn cùng 
nguồn và đến chỗ cứu cánh là tương dung tương hợp. 

Ý nghĩa của trung tâm kim cương xử là sự trong 
sáng của kim cương, là sức mạnh phóng quang 
(rayonnement) và sự bất động của bổ để tâm (bodhi- 
citta) hay giác tánh. Kim cương có khả năng phản 
chiếu tất cả mọi màu sắc, nhưng bản tánh của nó là vô 
sắc, đây là một lý do khác làm cho "hột xoàn" được 
chọn để tượng trưng cho cái Thể Không, bất sanh, bất 
diệt, bất cấu, bất tịnh, dầu rằng lan tràn khắp nơi và 
thời nào cũng hiện hữu. Ý nghĩa này là tinh hoa của 
Kinh Kim cương và là cơ bản của Kim Cương thừa. 





Œ) Phật giáo Trung Hoa gọi 5 mũi là ngũ cổ, 9 mũi là cửu cổ. - Chữ cổ 
nghĩa là đùi, vế. 


60 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





Mối tương quan giữa một tâm trạng siêu việt giải 
thoát và một tâm trạng thông thường triỀn phược, được 
một vài trường phái Mật tông so sánh với mối tương quan 
giữa một hột kim cương và một cục than. Rõ ràng giữa 
đôi bên, có một trời cách biệt, hột xoàn trong sáng màu 
sắc lộng lẫy bao nhiêu thì cục than đen tối xấu xa bấy 
nhiêu. Tuy nhiên đứng về mặt bản chất hóa học mà xét, 
thì kim cương hay than đồng là thán tố (carbone), không 
hơn không kém. Điều này dạy chúng ta cái đạo lý thâm 
sâu này: vạn vật vạn sự, tuy có cao có thấp, tốt xấu, trong 
sạch, bợn nhơ... khác nhau, vẫn xuất phát từ một nguồn 
(vạn vật đồng nhứt thể), và những động lực hành thiện 
tạo ác bên trong cũng đồng sản sanh từ một nguồn ấy. Do 
đây mới nói: "tâm tác thiên đường, tâm tác địa ngục”. 
Chính động lực ấy biến hóa con người lắm khi hay thành 
dở mà cũng có khi làm cho con người từ phàm lên thánh. 

Đối với các nhà tin thuyết (luyện tĩnh hóa khí, 
luyện khí hóa thần", căn cứ trên sự "song hành" 
(parallélisme) của luật vật lý và tâm lý, sự biến hóa 
này có một ý nghĩa đại đồng, bao trùm vạn vật trong 
vũ trụ. Nghĩa là luật biến hóa có thể áp dụng cho 
những vật vô cơ cũng như cho các vật hữu cơ, luôn cả 
cho những sức mạnh của nội giới, bởi lẽ "sắc" và 
"tâm" có khả năng tương xâm tương nhập. 

Thế thì, cái thần thông biến hóa còn vượt xa hơn 
nhiều cái tài "chỉ đá hóa vàng" hay "luyện kim đơn". 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 61 





Vượt xa hơn nhiều vì biến hóa một tâm phàm thành 
một tâm thánh nhứt định phải khó hơn việc biến đá 
thành vàng; vì các nhà tu hành đã được biến hóa rồi thì 
còn ham muốn gì nữa và cái sống ở thế gian còn nghĩa 
lý gì với họ. Họ không cần bất tử mà vẫn sống trong 
bất tử, bởi lẽ họ hết sống trong cảnh xung đột giữa vật 
chất và tinh thần mà trong sự hòa hợp của hai sức 
mạnh này, tức là trong cái Một bất sanh bất tử, bất cấu 
bất tịnh... 

Tu luyện cho tới đắc thần thông có những hậu quả 
bất ngờ và thích thú. 

Một hiệp sĩ, vì muốn rửa hận, đã lắm công phu 
khổ hạnh mới luyện được một lưỡi gươm thần, chém 
sắt như chém bùn, sử dụng đến là bá chiến bá thắng. 
Nhưng luyện được thần kiếm rồi thì người dày công lại 
không dùng đến, chỉ vì hiệp sĩ không còn là hiệp sĩ nữa 
mà đã thành thánh thành hiển rồi. 

Câu truyện Nágâr/7una thành công trong việc 
khuyến hóa anh đạo sĩ ích kỷ đã luyện được thuốc 
trường sanh (xem Từ Quang số 205-206) cùng một ý 
nghĩa. Nâgârjuna tước đoạt bình cam lộ trên tay của 
đạo sĩ không phải để tự dụng mà để truyền lại cho các 
hàng môn đệ, còn tự mình thì chấp nhận sự hy sanh 
cho đồng loại, để cứu vớt nước nhà ra khỏi một cơn đại 
tai biến. 


62 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





Vua Salâbandha, vị đại đệ tử của Nâgârjuna, hết 
sức can gián, nhưng Đại sư cương quyết hy sinh và nói: 
"Có sanh là có tử, có hợp là có tan, có lai là có khứ: tất 
cả hình sắc đều hủy diệt, làm sao vui thú được với các 
vật ấy? Ông hãy đi đi, đi tìm cam lộ trường sanh". 

Nhà vua nói: "Tôi sẽ chỉ uống cam lộ với thầy. 
Nếu thầy không còn thì cam lộ có ích gì?" - Ý nhà vua 
muốn nói: sống mà không thầy dầu dắt trên đường đạo 
đức thì cái sống ấy không có giá trị nào. Và đúng như 
vậy, Nâgârajuna đã đem tất cả của cải bố thí cho 
người, đã xả bỏ tất cả những gì ngài có trên thế gian 
thậm chí đến thân mạng cũng không tiếc, và ông vua 
đệ tử, để theo thầy, đã chết dưới chơn thầy. 

Vậy ra, những nhà dật sĩ ẩn tu không luyện đơn 
để trường tồn thân xác mà để thực hiện một đời sống 
siêu việt vô úy, không sợ chết. Còn ai cố tâm dùng 
phép luyện đơn để kéo dài đời sống của xác thịt, thì 
người ấy là người đã chết với nội tâm và họ chỉ sống 
như một cái tử thi biết cựa quậy vậy thôi. 

Ai tìm được trong tâm cái "điểm kim thạch" của 
người phương Tây hay "hoàn kim đơn" của người 
phương Đông, aI nhận ra được cục ngọc "mani" sáng 
ánh của tâm bồ để, là đã quy Thức về với Tánh trường 
tồn bất diệt, và ai tu chứng đến mức này sẽ nhận thấy 
cái Không trong cái Hữu, cái Vô biên trong cái Hữu 
hạn, sẽ biến Sa bà thành Niết bàn an lạc. Giáo pháp 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 63 





của Kim Cương thừa là như thế. 


(trích tạp chí Từ Quang số 207-208, tr. 22-29, 
Sài Gòn tháng l1-12 năm 1969) 


LỊ 


Tinh thần và vật chất hay Tâm và Sắc 

Muốn tìm ra trong tự tâm viên ngọc kim cương 
(mari) - tượng trưng cho ánh giác vô thượng - chúng ta 
cần phải cứu xét thật sát hơn coi kinh điển Phật giáo 
trình bày tâm như thế nào. Kinh Pháp Cú 
(Dhammapada) khởi đầu bằng một câu: "Trong các 
pháp, tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả...". 
Và trong nhiều giáo pháp khác, ít phổ thông và thâm 
sâu hơn Kinh Pháp Cú, thế giới chỉ được xem xét như 
một sự biểu hiện của tam thức mà thôi (vạn pháp duy 
thức). 

Chính đức Phật cũng đã định nghĩa vũ trụ như "cái 
gì đến với tâm thức ta như là một vũ trụ" - mà không 
đề cập đến vấn để chơn thể chủ quan của vũ trụ. 
Nhưng Phật có quan niệm vũ trụ vật chất theo nghĩa 
của một đối lập căn bản của tính thần, của tâm lý 
không? Không, vì Phật không chấp nhận cái ý niệm 
"thể chất" (substance) dầu rằng Phật có nói đến thân, 
đến sắc. Đối với Phật, thân hay sắc chỉ có nghĩa là 


64 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





hình dáng hiện tượng, bên ngoài và bên trong, của 
cùng một tiến trình (un même processus). Tiến trình 
này chỉ có ý nghĩa khi nó rơi vào phạm vi của sự chứng 
nghiệm tức khắc và khi nó liên quan đến một cá nhân 
đang sống, nghĩa là liên quan đến những biến cố của 
tâm thức. Nói một cách thông thường cho dễ hiểu, thế 
giới, vũ trụ, trong đó chúng ta đang sống đây và được 
chúng ta cho là chơn thật, đối với Phật, không phải là 
cái gì chơn thật, cấu tạo bởi những chất chơn thật, mà 
là cái gì nó đến với tâm thức ta, nó hiện ra trong tâm 
thức ta, chẳng khác bóng của một cành hoa hồng trong 
gương. Gương thì dụ cho tâm thức, cành hồng thí dụ 
cho ngoại cảnh, cho thế giới, cho vũ trụ với mọi sự mọi 
vật hữu hình, vô hình. Hữu hình là vạn vật, vô hình là 
những tình cẩm... Bóng hồng trong gương đâu phải cái 
chơn thật, nhưng người sĩ tình - vô minh - vẫn đắm đuối 
với bóng hồng trong gương mà họ mê như vật thật có. 
Câu trong Kinh Kim Cương: "... Nhự Lai thuyết thế giới 
phi thế giới, thị danh thế giới..." đồng với nghĩa này. - 
Thế giới chẳng phải thế giới, nghĩa là chẳng phải thật 
thế giới, nhưng gọi là thế giới. Gọi là thế giới vì đồng 
vô minh như nhau, tất cả chúng sanh đều thấy có thế 
giới. Nói pháp cho chúng sanh nghe Phật cũng phải 
quyển mà nói theo chúng sanh là có thế giới, nhưng 
thế giới ấy chẳng phải thế giới, chẳng phải thật thế 
giới. Tại sao thế? Tại vì, nếu có một thế giới chơn thật, 
thì thế giới ấy phải được xây dựng bằng một hay nhiều 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 65 





chất chơn thật, nhưng mắt sáng của Phật không thấy có 
một chất nào chơn thật cả. Đối với Phật, tất cả sự vật 
đều là hiện tượng, đều là những cái gì từ tâm thức biến 
hiện ra, bên ngoài và bên trong của chúng sanh. Tâm 
thức ấy là những cái mà phía trên gọi là "tiến trình" 
(processus) bởi lẽ tâm thức ta, như dòng nước chảy đợt 
này qua đợt khác đến và như vậy mãi mãi, không lúc 
nào ngừng. Chỉ trong người sống, tâm thức (hay cái 
biết, như biết lạnh nóng biết thương ghét, v.v....) mới 
hoạt động, cho nên nói "tiến trình" ấy chỉ liên quan 
đến một cá nhân đang sống. Lại nữa, người sống, tâm 
thức còn, nhưng nếu tâm thức không tiếp xúc với một 
sự vật nào thì cái biết không biết gì cả, tỷ như người 
mê đọc sách đến nỗi có chuột chạy ngang trước mắt 
mà không thấy biết. Đó là nghĩa của đoạn nói "tiến 
trình chỉ có nghĩa khi nó rơi vào phạm vi của sự chứng 
nghiệm tức khắc". Kinh Tăng Nhứt A Hàm và Tạp A 
Hàm có ghi lời Phật như sau: 

“Đúng như thật, tôi nói với các ông rằng, trong 
tấm thân hết sức vô thường và cao chỉ độ sáu thước xưa 
này, nhưng có tâm có thức, các ông tìm thấy toàn thể vũ 
trụ với những hưng vong suy thạnh, luôn cả con đường 
thoát khỏi vũ trụ ". 

Y cứ vào thái độ này của Phật giáo, người học 
Phật suy tầm để đi sâu, chẳng phải vào trong bản thể 
của vật chất, mà vào trong bản thể của những thọ cảm 


66 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





và của những kinh nghiệm giác quan là những cái tạo 
ra trong ta ý niệm về vật chất. Otto Rosenberg nói”: 
"... sắc (vật chất) và tâm (tĩnh thần), dầu tương quan, 
vẫn không thể nào dung thông nhau được, mà chỉ có 
thể xuất phát từ cùng một nguồn một. Dầu sao, các bậc 
đạo học thời xưa đều xem ngoại giới, theo thuyết 
nghiệp báo, như một yếu tố cấu tạo chúng sanh". 

Nhờ thái độ này, Phật giáo thoát khỏi bước tấn 
thối lưỡng nan của thuyết nhị nguyên (dualisme), theo 
đây, tinh thần và vật chất là hai cá thể riêng biệt, có 
hợp là tạm hợp và mối tương quan luôn luôn phải có lý 
do. Vậy ta nên đồng ý với Rosenberg mà đừng dịch 
danh từ #pa bằng danh từ vậ¿ chất mà bằng danh từ sắc 
(cái gì giác quan khám phá ra được), để nói lên cái 
khái niệm vật chất theo quan điểm tâm lý, đồng thời 
cũng để khởi dựng lên một nguyên lý đối lập giữa sắc 
(pa) và danh hay tâm (nâma). Đúng như vậy, thế giới 
hữu hình, ngoại cảnh, là "thế giới của giác quan", 
không mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì thế giới dầu có cũng 
như không, bởi lẽ lấy gì mà nhận thức là có? 

Rñpa có nghĩa đen là hình dáng. Chỉ nói trổng vậy 
thôi mà không xác định hình dáng ấy là vật chất hay 
phi vật chất, cụ thể hay tưởng tượng, do giác quan thâu 





() Trong sách "Die Probleme der buddhistschen Philosophie” 
Heidelberg, 1924, trang 148. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 67 





nhiếp hay do tâm trí quan niệm. Từ ngữ rñpa skandha 
(sắc uẩn) thường được người Pháp dịch là "groupe 
corporel” (nhóm hữu hình), "agrégat matériel” (tập hợp 
vật chất), "agrégat en forme de corps" (tập hợp có thân 
hình), v.v... trong khi đó, trong những danh từ "rấpa- 
vacara-citta" hay "rñũpa-dhyâna", chữ rñpa có nghĩa là 
tướng thanh tịnh, phi vật chất (Immatériel) và lý tưởng, 
do người có trực giác nhận thức được. Những thế giới 
(loka) hay quốc độ (avacara) đành cho những tướng 
thanh tịnh đó gọi là "pa-vacara" hay diệu sắc giới, 
nhưng vì các thế giới nhiệm mầu này mắt phàm không 
thấy được và chỉ hiển bày trước các bậc có "thiên 
nhãn", "thần nhãn", nên hiểu rằng các cõi đó không có 
gì liên quan đến cái quan niệm của phàm phu chúng ta 
về vật chất, vật lý cả". 

Tới đây chúng ta thấy cái khái niệm về "†pa" 
rộng lớn hơn nhiều cái khái niệm về "vật chất": tất cả 
những vật gọi là vật chất thuộc loại dùng giác quan mà 
thu nhiếp, nhưng giác quan chẳng phải thu nhiếp loại 
vật chất mà thôi đâu. Vật chất không cần phải được 
xây dựng trên những cơ bản vật chất, bởi lẽ vật chất 
bắt nguồn từ những sức mạnh hay những điểm năng 
lực không có gì là vật chất theo quan niệm thông 
thường, hoặc từ những yếu tố được xem, theo quan 
điểm của Mật Tông, như là sự tổng hợp của những 
thân thức (kinh nghiệm do sự động chạm cung cấp). 


68 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





Những yếu tố ấy không có một thực thể nào mà 
là những hiện tượng luôn luôn trở đi trở lại (récurrent), 
nổi lên và lặn xuống theo một thứ định luật liên tục và 
phối hợp. Chúng tạo thành một dòng bất đoạn, dòng 
này trở nên một năng thức thiểu phần trong các sanh 
vật, tương ứng với các xu hướng, sự phát triển, những 
giác quan, v.v... của các sanh vật ấy. 

Thế thì thuyết vô thường của vạn vật chẳng phải 
chỉ áp dụng cho vật chất mà thôi. Theo Luận A Tì Đạt 
Ma, 17 tâm niệm - mỗi tâm niệm lẹ hơn một cái chớp 
nhoáng - là một quá trình tâm thức hết sức dài, vì vậy 
17 tâm niệm được xem như thời gian của một hiện 
tượng vật tượng vật chất. Điều này, dầu là một giả 
thuyết đi nữa, vẫn đáng cho chúng ta lưu tâm, bởi lẽ nó 
nói lên mối tương quan mật thiết giữa sắc và tâm, hơn 
nữa, sự đồng nhứt của tâm và vật. Cứ theo đây mà xét 
cho tới chỗ cuối cùng thì không vật nào không mang 
dấu vết của một tâm chứng đặc biệt nào đó và là 
không đứng vào hàng những yếu tố hay năng khiếu 
của tâm thức. 

Nguyên lý vật thể có thể được xem xét theo quan 
điểm khác nhau: 1) Như giai đoạn của một sự kiện 
nhiếp thọ (perception), nghĩa là như khởi điểm của một 
ấn tượng do giác quan làm phát sanh, hay như một sự 
phối hợp của các thức hiện bắt nguồn từ những ấn 
tượng của giác quan; 2) Như kết quả của những thức 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 69 





kiện lặp đi lặp lại nhiều lần và của sự chấp trước 
(attachement), dính níu, do những thức kiến ấy tạo ra, 
sự chấp trước này chính là nền tảng trên đó cá nhơn 
hiện thân, nghĩa là tự ban cho mình một hình hài. 

Trường hợp thứ nhứt là trường hợp của những 
kinh nghiệm về thân thức hay sự đụng chạm (như biết 
mềm cứng, ướt khô, lạnh nóng, nằm yên hay lay 
động...), về nhãn thức (như biết sáng tối, màu này sắc 
nọ), về nhĩ thức (biết tiếng), về tÿ thức (biết mùi), về 
thiệt thức (biết vị), rồi nhờ những kinh nghiệm đó mà 
cái ý niệm về một vật nào đó mới hiện ra trong tâm 
thức ta, một tâm thức không phải nằm yên mà hoạt 
động, nghĩ nhớ, liên tưởng, chấp nối hay phối hợp. Thế 
thì chúng ta không thể bắt nắm sờ đụng "vật chất" hơn 
là bắt nắm sờ đụng cái cầu vòng trên trời. Nhưng cầu 
vòng, thật sự, là gì? - Là một vọng tưởng, một vọng 
tưởng (iIlusion) tùy thuộc vào một định luật nào đó và 
chỉ hiện bày cũng trong những điều kiện nào đó thôi. 
Vạn vật mà chúng ta lầm tưởng là có thật cũng thế, 
đều là vọng tưởng, là những cầu vòng, chỉ có trong một 
trường hợp nào đó, bởi những nhân duyên bên ngoài 
hay những tâm trạng bên trong nào đó. 

Chính thân ta, cái bộ máy sắc tâm mà ta gọi là ta, 
cũng vậy. Theo Phật pháp, bộ máy ấy không øì khác 
hơn là sản phẩm của tâm thức ta, là tâm niệm của ta 
được "vật chất hóa", hay nói một cách khác, là tinh 


70 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





thần cô đọng đến mức trở thành hữu hình, thấy được. 
Phật pháp gọi là "thức hiện", đúng theo nguyên tắc 
nhân quả, nhân đây là những nghiệp của thân, khẩu 
hay ý. 

Vậy, thân đúng là do tâm tạo, nhưng thân không 
thể tạo tâm. Tuy nhiên, thân có thể ảnh hưởng phần 
nào đến tâm, do những ấn tượng, những thọ cảm mà 
giác quan của thân thâu nhiếp nơi ngoại cảnh. Dầu 
vậy, sự thâu nhận và tiêu hóa những ấn tượng ấy tùy 
thuộc sự phản ứng của tình cảm hay nhận biết, và cũng 
tùy thuộc cái thái độ cố ý hay cái quyết căn cứ trên 
phản ứng vừa nói. Chính cái phản ứng này, như một 
hành động hay nghiệp (karma), tạo ra một quả, rồi như 
một quả, phản ứng ấy hiện hành (se manifester). Vậy 
mọi sắc tướng, hay hiện tượng, ở chỗ căn bản, là "quá 
khứ" và, bởi cớ, sẽ là cái gì xa lạ đối với những ai đã 
vượt khỏi vòng sắc tướng, nhờ công phu tu hành thâm 
diệu. Sở dĩ có người hiểu lầm, cho có sự khác biệt 
chống đối giữa thể xác và linh hồn, giữa tinh thần và 
vật chất, v.v... là vì có sự tin tưởng ở giác quan, ở /hức. 
Người đắc đạo, không còn thấy nghe hay biết bằng 
giác quan, bằng thức, tất nhiên hết lầm lẫn nữa. Đối 
với đa số phàm phu mà sự hiểu biết chưa vượt khỏi 
mức sắc tướng, thể xác cố nhiên phải là cái "hiện tại". 
Nhưng đối với những nhà tu hành, càng đi sâu vào đạo, 
thì tâm linh càng sáng suốt và cái khoảng chia cách 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 71 





^ 


tâm và thân càng to rộng hơn, bởi vì thân nặng nề ô 
trược, ít nhạy cảm và rung động bằng tâm, không thể 
nào theo kịp tốc độ phát triển của tâm trí. Thân chỉ có 
thể thích ứng chậm chạp và trong những ranh giới nào 
đó với sức phát triển của tâm trí. Ranh giới này thuộc 
vào những định luật về sự cấu tạo vật chất và vào tánh 
chất của những yếu tố hợp thành vật chất. 


Khi tâm đã đạt đến trạng thái an toàn, nghĩa là đã 
dứt khoát xong những ảnh hưởng của nghiệp chướng, 
những cái nghiệp liên quan đến thân có thể còn tiếp 
tục vận chuyển lâu ngày, trước khi cái phần "sắc" được 
điều hòa và thanh tịnh hóa tương xứng với tâm giác 
ngộ. Đắc đạo là gì? Là đạt đến cái Viên Mãn, cái 
Hoàn Toàn (la Perfection), bao gồm cả tâm và sắc. 
Tâm của Phật đã giác ngộ thanh tịnh viên mãn, cho 
nên thân của Phật - cái phần vật chất - cũng đã được 
điều hòa, thanh tịnh hóa đến mức viên mãn, khiến nó 
tốt đẹp và sáng chói như vàng ròng. Tâm và thân của 
Phật đã quy Nhứt; ở nơi Ngài, tinh thần và vật chất đã 
"nhứt như”. 

Một đại tư tưởng gia tôn giáo Ấn Độ của thời cận 
đại đã mô tả như sau vai trò thân trong vấn để tu tâm 
dưỡng tánh: "Đã đành vật chất làm trở ngại tinh thần, 
nhưng không phải vì đó mà vứt bỏ vật chất, bởi lẽ 
trong bộ máy nhiệm mầu của vũ trụ, những cái khó 
khăn lớn lao nhứt của chúng ta cũng là những thiện 


72 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





duyên tối thắng. Hay, nói đúng hơn, đưa thân ta đến 
chỗ thành tựu viên mãn có lẽ phải là sự đắc thắng cuối 
cùng”. (Sr1 Aurobindo "La synthèse des Yogas”). 

Ở chỗ khác cùng một một sách, Sri Aurobindo 
còn nói rõ thêm: "Đời sống phải tự biến đổi thành một 
cái gì rộng rãi và an tịnh, nhiệt nồng và mãnh liệt, 
không còn chấp trước cái "ngã" mù quáng, tham lam, 
hẹp hòi, đầy dẫy những khí phách và dục vọng ti tiện 
của thuở xưa. Ngay cả cái thân xác thịt cũng phải chịu 
một sự biến hóa và không còn là một con thú ồn ào 
hay đống đất bất động như hiện nay: thân xác phải trở 
thành một phụ tá ý thức, một khí cụ sáng rực, một hình 
thái sống động của tâm linh". 

Tới đây, chúng ta thấy mối tương quan mật thiết, 
sâu kín, giữa thân và tâm, và chúng ta hiểu luôn tại sao 
các tu sĩ của Mật tông chú tâm đến việc "thành tựu" 
tấm thân tứ đại mà các tông phái khác thường lên án 
và khinh bạc, vì cho là nguồn tội lỗi, là chướng ngại to 
cho việc cầu đạo. Thành thật mà nói, Mật tông chẳng 
phải không chia sớt quan niệm này, nhưng thay vì xem 
thân như thù nghịch, Mật tông biến thân thành một khí 
cụ quang minh, một phụ tá trung thành và có ý thức về 
vai trò của nó, trong công phu tìm đạo và hành đạo. 
Thái độ này rất là đại thừa, ở chỗ không phân biệt và 
tách rời hẳn sắc và tâm, trái lại dung hòa cả hai vào 
trong bản thể có Một. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 73 





(trích tạp chí Từ Quang số 209-210, tr. 38-45, 
Sài Gòn tháng T-2 năm 1970) 


LÌ 


Ngũ "uẩn" và Duy thức học 

Trong Phật giáo, khi nhơn cách hay cái mà chúng 
ta gọi là "cá nhơn” được định nghĩa như một hoạt động 
chung của năm nhóm hay ngũ uẩn (skandhas) điều ấy 
không gì khác hơn là sự mô tả những tác động hay 
phản ứng hữu thức của con người, theo chiều hướng 
của một sa đọa trọng trược, vật chất, mỗi lúc mỗi 
xuống, đối ứng với một sự thanh thoát mỗi lúc mỗi lên. 
Dưới đây là năm uẩn vừa nói: 

1. Sắc uẩn (Rñpa-skandha). - Thường nói đến sắc 
uẩn, ta chỉ nghĩ đến thân thể tức là phần hữu hình mà 
thôi. Thật ra, đã là uẩn thì sắc uẩn không thể chỉ thuần 
có một thứ nào đó mà phải là một nhóm, một tổ hợp. 
Vậy sắc uẩn là một khối, khám phá được bằng giác 
quan, gồm những "pháp" của quá khứ, hiện tại và vị 
lai. Chữ pháp dùng ở đây có nghĩa là yếu tố, những 
yếu tố cảm giác của tâm thức. Nếu thuộc quá khứ thì 
những yết tố ấy đã thành vật rồi; nếu thuộc hiện tại thì 
chúng là sắc tướng, sắc trần; nếu thuộc vị lai thì chúng 
đang ở trong trạng thái "trở thành". Sắc uẩn chẳng 


74 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





những gồm ba loại yếu tố đó trong mọi hình thức biểu 
hiện của chúng, mà còn gồm luôn các giác quan và các 
đối tượng của giác quan. 

2. Thọ uẩn (Vedanâ-skandha) là nhóm tình cảm, 
thọ cảm, bao hàm tất cả các phản ứng thương ghét, vui 
buồn, dửng dưng và bình thản, do sự tiếp xúc với ngoại 
cảnh gây ra hay những nguyên nhân xa xưa sáng tạo. 

3. Tưởng uẩn (Samjnâ-skandha) là nhóm của diễn 
trình phân biệt, quan sát, hình dung, thâu nhiếp, bao 
gồm toàn thể cái khả năng phân biệt do suy diễn mà ra 
cũng như do trực giác tức khắc mà có. 

4. Hành uẩn (Sømskâra-skandha) là nhóm của 
những sức mạnh tạo tác, tiêu biểu cho cái lý động của 
tâm thức, cho cái khuynh hướng bất trụ và cho sức 
tưởng tượng bắt nguồn từ ý muốn và hợp thành tánh 
tình của cá nhơn. 

5. Thức uẩn (Vjnâna-skandha) là nhóm của 
những hiểu biết, nhận thức, trong hiện tại và quá khứ, 
đôi bên liên kết và được phối hợp với nhau; uẩn này 
chỉ cho ta thấy cái tiềm năng của tâm thức trong trạng 
thái thanh tịnh của nó. 

Thức uẩn được chia ra làm sáu thứ: 

a) Nhãn thức (thức của mắt hay cái biết bằng 
mắt), tức là thấy 

b) Nhĩ thức (thức của tai hay cái biết bằng tai), tức 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 75 





là nghe 

c) Tỹ thức (thức của mũi hay cái biết bằng mũi), 
tức là ngửi 

d) Thiệt thức (thức của lưỡi hay cái biết của lưỡi), 
tức là nếm. 

đ) Thân thức (thức của thân hay cái biết của 
thân), tức là đụng chạm. 

e) Ý thức (thức của ý hay cái biết trong lòng), tức 
suy nghĩ mà biết. 

Rất dễ mà phân biệt sáu thức hay sáu thứ biết kể 
trên. Trái lại, rất khó mà phân ranh của năm uẩn bởi lẽ 
năm uẩn trùng hợp với năm giai đoạn làm nguyên 
nhân cho mọi thức kiện (faits de cousclence). Thật 
vậy, chúng ta sẽ thấy lẽ này trong sự kiện "biết có một 
cành hoa" chẳng hạn. 

Giai đoạn thứ nhứi: chúng ta phải tiếp xúc với vật 
ấy. Bằng gì? Bằng mắt, có khi luôn cả bằng lỗ mũi, 
như bắt được mùi thơm rổi mới thấy; hoặc bằng tay 
như vô tình đụng rồi ngó lại mới thấy. Vậy giai đoạn 
này thuộc sắc uẩn. 

Giai đoạn thứ hai: là cảm giác. Thấy hoa tôi, 
chúng ta có cảm giác nào? Thích hay không thích? Đó 
là thọ uấn. 

Giai đoạn thứ ba: là suy nghĩ, so sánh... Có đẹp, 
có to, có thơm bằng những hoa cùng loại mà chúng ta 


76 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





đã mua, đã gặp trước đó không? Hoặc có bằng một thứ 
hoa khác không? Rõ là công việc của tưởng uẩn. 

Giai đoạn thứ tư: là giai đoạn của ý chí: Lấy hay 
bỏ, mua hay không? Giai đoạn của hành uẩn, của tính 
toán, của hoạt động bên trong. 

Giai đoạn thứ năm: là giai đoạn quyết định của 
cái biết cả quyết thuộc một trong sáu thức kể trên, tức 
thức uẩn. 

Vì lẽ, trên phương diện điều hành, năm uẩn dính 
chùm nhau, chúng ta không thể quan niệm chúng như 
những thành phần độc lập tổ hợp một cá nhơn, mà như 
những khía cạnh, những sắc thái của một sự kiện, hay 
của một sự biến dịch bất khả phân, không thể được nói 
là "hữu" (ê/re) hay là "vô" (mon-être). Tình cảm, thọ 
nạp và hành động tạo tác, ba cái ấy là thành phần của 
"thức". Sở dĩ chia thức ra có sáu loại là vì mối tương 
quan bất đồng giữa chúng và những đối tượng hay sắc 
trần khác nhau của sáu căn (nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, 
ý). Kinh Majjhima-Nikâya của Tam Tạng Ba l¡ nói: 
"Cái gì có trong cảm giác, trong thọ nạp và trong sức 
tưởng tượng, cái đó hỗ tương liên kết, không phải rời 
rạc; không thể phân tách cái này với cái kia và hình 
dung được những sai biệt của nó được. Bởi lẽ, cái gì 
người ta có cảm là người ta có nhận, và cái gì người ta 
có nhận là người ta có thức". 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 77 





Cứ chiêm nghiệm về một trường hợp tương tự là 
trường hợp của móng trời. Bảy màu của móng khác 
nhau nhưng không tách rời khỏi móng được, bởi vì, nếu 
tách rời được thì không còn móng nữa. Trên thực tế, 
các màu của móng có thể bị nhãn quan thâu nhận, 
nhưng chúng không có sự tổn tại riêng biệt. 

Phân tách như thế thì thấy rằng tất cả những gì rơi 
dưới tầm thâu nhiếp của giác quan, kể luôn cả các giác 
quan và thân thể (trần, căn, thân) đều quy về thức như 
là cái "chơn thật” cứu cánh. Ở đây, vấn đề được đặt ra 
để biết coi mỗi thức của cá nhơn tự nó phải là một cái 
gì thật có không, hay cái gì mà chúng ta cảm như một 
"trần", một vật của ngoại cảnh, có thể quy về cho một 
nguyên nhân nằm ngay trong ta hoặc trên ta không. 

Các trường phái Phật giáo đã trả lời câu hỏi này, 
mỗi phái mỗi cách. Phần đức Phật, Ngài đã tự giới hạn 
mà nói rằng ý niệm về cái "ngã" riêng biệt cho từng cá 
nhơn là hoàn toàn hư vọng (iusoire). Với Ngài, cũng 
hư vọng luôn ý niệm về "cá thể" vĩnh tồn và bất biến, 
bởi vì tất cả đều là vô thường. Vì vậy, trong Visuddhi- 
Magga (VIHID mới có câu nói rằng đời sống của một 
chúng sanh, nếu xét kỹ, không dài hơn thời gian một 
niệm (tư tưởng) và có thể ví như một cái bánh xe, dầu 
chạy dầu ngừng, chỉ đụng mặt đất ở một chấm mà thôi. 
Vì vậy mà có chỗ lại nói: "chúng sanh của niệm trước 
có sống nhưng hiện nay không còn sống nữa, mà cũng 


78 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





không sẽ sống trong vị lai. Chúng sanh của niệm tới sẽ 
sống, nhưng chẳng có sống trong quá khứ cũng như 
trong hiện tại. Chúng sanh của niệm hiện tại sống trong 
hiện tiền, nhưng không có sống trong quá khứ cũng như 
trong VỊ lai”. 

Đoạn kinh này nhắc ta lời nói bất hủ của 
Héraclite: "Chứng 1a chẳng đặt chưn xuống hai lần 
trong cùng một dòng sông", một lối nhận xét về lẽ vô 
thường của vạn vật và các hiện tượng, luôn cả về 
phương cách biến dịch: con sông, hướng chẩy một 
chiều, tính cách không đảo lộn và sự tuân theo một quy 
luật nào đó. Đức Phật dạy rằng vô thường không phải 
đồng với hỗn độn hay độc đoán, vô thường diễn ra theo 
một trình tự nào đó, nghĩa là phải chịu sự chi phối của 
luật nhân duyên. 

Cứ theo đây thì từ ngữ "dòng tâm thức" rất là 
đúng nghĩa: Như một dòng sông do vô số giọt nước 
chung hợp cấu thành, tâm thức là do sự cấu kết của 
nhiều yếu tố luôn luôn thay đổi tạo ra. Tuy nhiên, cũng 
như dòng sông, dòng tâm thức có cuộc sống của nó, có 
sức mạnh của nó, có hướng đi của nó và nhứt là có 
tướng trước sau như một của nó. Phật giáo Nguyên thiỉ, 
trong Luận A Tì Đạt Ma, gọi dòng tâm thức đó là: 
"bhavangasola" mà nghĩa thật là: dòng sông tiểm thức 
của cái Hữu (#/re) và cái Thành (Devenir). Trong sông 
này được tích tụ, từ vô thỉ, tất cả những kinh nghiệm và 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 79 





tất cả những "cái biết". Khi gặp điều kiện thuận tiện - 
gặp duyên - các "chủng tử" này "hiện hành" nghĩa là 
nổi lên mặt và trở lại với cái hành thức đang hoạt 
động. 


Dầu đêm ngày chảy mãi không ngừng, dầu các 
yếu tố cấu tạo thay đổi luôn, dòng sông thức không 
bao giờ không tổn tại, nhờ sự liên tục của nó và mối 
tương quan hằng thường, bên trong, của những thành 
phần phải chịu biến dịch, những tương quan quy định 
bởi những luật rõ ràng. 


Sự quan sát dòng liên tục ấy là cái đã đưa đến sự 
hình thành cái "tự ý thức" hay cái ý tự biết là có 
"mình". Các nhà Duy thức học mô tả sự "tự ý thức" ấy 
như lối hoạt động thứ bẩy của tâm thức và đặt cho nó 
cái tên là "mạt na thức" (mana-vÙnâna). Thức thứ bảy 
(đệ thất thức) này khác với thức thứ sáu (đệ lục thức 
hay ý thức). Ý thức đóng vai trò điểu hợp hay dung hợp 
các ấn tượng của giác quan trong Mạt na thức, và mạt 
na là nguồn cội của ngã chấp (chấp thấy có ta). 

(trích tạp chí Từ Quang số 211-212, tr. 73-78, Sài 
Gòn tháng 3-4 năm 1970) 


80 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





Vai trò "đôi"' của Mạt na thức 


Đối tượng của năm thức đầu (nhãn thức, nhĩ thức, 
v.v...) là "sắc trần" hay thế giới của giác quan (le 
monde sensible). Còn đối tượng của thức thứ bẩy hay 
mạt na thức là gì? Là dòng sông tâm thức đã nói ở 
đoạn trước, một dòng sông chảy vô cùng tận, không bị 
sanh tử giới hạn, cũng không bị hình tượng của cá thể 
hạn cục. Sanh và tử chỉ là những ngõ cửa để từ đời này 
bước sang một đời khác, vì vậy, dòng tâm thức bất 
tuyệt chẩy ngang các cửa ấy, chứa đựng, chẳng những 
các chủng tử đã phát hiện lên trên mặt nước - tức là 
trong hiện tại - mà còn những chủng tử, những kinh 
nghiệm của một quá khứ vô thỉ (un passé sans 
commencemernt), giống hệt như một vị lai không bờ 
bến. Cơ bản của tất cả là sự lưu chú và hiện hành của 
cái "biết" bao hàm vạn vật. Nhà Duy thức học gọi cơ 
bản ấy là a lại đa thức (âlaya-vijnâna) hay tạng thức. 

Trong Kinh Lăng Già (Lankâvatâra), thức thứ sáu 
hay ý thức (mano-vijnâna) được định nghĩa như cái trí 
thức (conscience Intel lectuelle) mà tính cách là dung hóa 
và phê phán những tin tức do năm thức của ngũ quan 
cung cấp, do đó mà nẩy sanh cái ưa thích hay cái chán 
ghét, và các hư vọng về vũ trụ khách quan, kéo theo sau 
nào là chấp trước say đắm, nào là hành động tạo nghiệp. 


Nhưng thức thứ tám (đệ bát thức) hay a lại da 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 81 





thức, lại khác. Thức này được ví như một biển cả, trên 
mặt rất là dao động vì các dòng nước ngược xuôi, vì vô 
số lượn sóng và nhiều chỗ nước xoáy, nhưng dưới đáy 
sâu thì vẫn bất động, thanh tịnh và trong vắt. Kinh 
Lăng Già nói: "Tạng thức (a lại da thức) vượt lên trên 
mọi cá thể, mọi giới hạn. Thể của nó là thanh tịnh, bất 
biến, xa ha mọi bất định cũng như mọi ngã chấp, bất 
động trước sự phân chia nhơn ngã, ái ố". 

G1ữa thức thứ sáu và thức thứ tám, có cái thức 
trung gian thứ bảy hay "mạt na thức" (manas-vijnâna). 
Nếu thức thứ sáu được gọi là trí thức (conscience 
intellectuelle) thì thức thứ bảy này được xem như là 
tâm thức (conscIience spnrituelle). Mạt na liên quan một 
phần với ý thức, một phần với a lại da. Là trung tâm 
điểm của các mối tương quan giữa các chủng tử, mạt 
na còn là động cơ làm cho người còn vô minh lầm 
tưởng có "ngã", có một linh hồn riêng biệt cho từng cá 
nhơn. Nhiếp Đại Thừa Luận (Mahâyâna-sampari- 
graha-sâstra) vì đó, gọi mạt na là "nhiễm tâm" mà tánh 
là tưởng niệm triển miên. Đó là mặt liên quan với ý 
thức của mạt na. Nhưng đứng về mặt liên quan với a 
lại da thì mạt na thủ một vai trò tích cực và trực giác, 
giúp ích đắc lực cho phần tri kiến giải thoát 
(connaIssance libératrIce). 

"Đứng về mặt trực giác, mạt na chỉ là một với a 
lại da là thức của toàn thể pháp giới (conscience 


82 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





universelle), nhưng đứng về mặt phân biệt sáu trần, thì 
nó lại làm một với sáu thức. Mạt na không hình tướng, 
không tung tích. Tạng thức vừa là nhân vừa là duyên 
của nó; với mạt na, nổi lên cái biết về "tự ngã" và tất 
cả những øì thuộc về ngã (ngã sở), nó lập cước trên cái 
ấy và suy nghĩ về cái ấy". (Kinh Lăng Già). 

Thế thì mạt na một mình đóng hai vai trò: làm 
quỷ làm ma cũng nó, mà nên Tiên tác Phật cũng nó, 
bởi vì nó vừa phàm vừa thánh. Thánh vì nó đồng thể, 
vì nó với tạng thức (a lại da) là một. Nhưng nếu nó đi 
xuống, hướng về lục trần, thì trổ thành cái thức về bản 
ngã, nguồn gốc của mọi sai lầm, tội lỗi. Trái lại, nếu 
nó đi ngược, từ bản ngã vượt lên đại đồng, từ lục thức 
lui về với a lại da, thì nó trở thành một vận hà (un 
canal) cho vô thượng trí. 

Cùng một cái ngó mà hai người có thể khác nhau 
trong chiều hướng tâm linh cũng như trong thái độ đối với 
ngoại cảnh và tự thân. Có người ngó cảnh, nhận thấy 
muôn sai ngàn biệt về hình dáng màu sắc, xem tuổng 
như say sưa, như đấm chìm trong đấy, nhưng thật sự, 
người ấy tự thấy rất xa cách với cảnh kia, cái "ngã" của 
họ được giữ nguyên vẹn, riêng tư, không dung hợp với 
bất cứ một cái gì. Có người khác cũng ngó, như ngó vòm 
trời xanh thẳm chẳng hạn, chăm chỉ đến mức thoát ly 
quan hệ với mọi đối tượng, luôn cả đối với chính họ, 
nghĩa là không còn biết gì cả ngoài cái biết về cái vô tận 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 83 





vô biên của vũ trụ trong đó đôi mắt họ đang đắm chìm. 
Trong tư thế này, cái "ngã" của họ mất tất cả yếu tố tự 
thấy khác hay tự thấy có tương quan với cảnh vật, bởi vì 
không còn gì để bám níu hay để phân biệt. 

Mạt na có hai tác dụng như hai cái ngó kia. Có 
thể vì nó như một cán cân mà đầu bên nay là kinh 
nghiệm và cá thể, còn đầu bên kia là pháp giới và tâm 
linh. Bên nay là phàm, bên kia là thánh. Mạt na trói 
cột ta với "khí thế giới" (thế giới của ngũ quan) mà 
cũng chính mạt na giải thoát chúng ta ra khỏi thế giới 
ấy. Theo ngôn ngữ của Mật tông, mạt na là "chất đê 
hèn" mà sức mạnh huyền diệu của ma thuật chuyển 
thành vàng quý, là cục than đen trở thành ngọc kim 
cương ánh chói, là chất độc hóa thành rượu trường 
sanh, nước cam lộ bất tử. 

Thành tựu - hay luyện đạo - là làm một công việc 
tương tự nhưng thuộc về nội giới. Tu hành theo Mật 
tông là đảo lộn bên trong, là biến hóa ở chỗ sâu thắm 
nhứt của tạng thức, là sửa đổi chiều hướng, khiến cái 
thức quen hướng ra ngoài với vạn vật phải hướng vào 
trong với nội tâm là cái cụ túc (la plénitude), thông 
cảm với toàn thể vũ trụ. Danh từ Phật học gọi cái đổi 
chiều này là "hồi quang phản chiếu". Hồi quang được 
là đã đặt chơn xuống dòng nước giải thoát. Và đây là 
phép mầu duy nhứt được đức Phật nhìn nhận. 


Trong đời tu hành của các bậc "Tất đàn" (thành 


84 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





tựu), người ta thường thấy hai giai đoạn. Giai đoạn đầu 
là giai đoạn của thần thông, của những sức mạnh 
huyền diệu. Nhưng đã là giai đoạn thì chẳng phải là 
mục đích. Các hành giả của Mật tông phải tự luyện 
những sức mạnh ấy để đi đến giai đoạn sau, nhiệm 
mầu hơn nhiều, là giai đoạn biến phàm thành thánh, 
hoán cải thân tâm trọn vẹn đến mức trở thành một 
người hoàn toàn khác hẳn trước kia. Dựa vào đâu để 
đạt đến kết quả siêu việt ấy? Dựa vào thức thứ bảy: 
mạt na, là cái, trong đời sống của phàm phu, biểu hiện 


z7 


cái "ta" khả ố với thất tình, lục dục. Thế thì cái làm 
cho chúng ta sa ngã cũng chính là cái nhờ đó mà chúng 
ta đứng dậy được. Trong sự tích của tất cả các bậc "Tất 
đàn", đều có ghi rõ điểm này: vị minh sư không làm gì 
khác hơn là chuyển cái yếu đuối của người đệ tử thành 
một nguồn sức mạnh vô song. 

Mạt na là cái mà nhờ đó tạng thức (hay tâm thể) 
tự hoạt động và lìa cung cấm của mình để tiếp xúc với 
cảnh vạn thù, xuyên qua sự phân biệt của "căn" (giác 
quan) và sự sai biệt của "trần" (vạn vật). Nhờ sự tiếp 
xúc đó mà con người mới có kinh nghiệm, mới có cái 
biết về thế giới vật chất. Thế thì cái mà chúng ta gọi là 
"trở thành" (devenir), như xưa kia học phái Pythagore 
đã nói, chỉ là một sự "giới hạn không ngừng của cái Vô 
giới hạn” (continuelle limitation de IIHIimité). Cứ theo 
đây thì giải thoát là một diễn tiến ngược lại, nghĩa là 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 85 





một cuộc phá trừ không, ngừng sự giới hạn. 

Kinh Trường A Hàm (Digha-Nikâya) của Tam 
Tạng Ba Li, có một đoạn nói về tiến trình giới hạn 
không ngừng của tâm thức, vốn vô biên và quang minh 
chiếu diệu, nhưng vì lời văn quá bí hiểm, ít người nhận 
được nghĩa sâu. Ai thấu triệt được nghĩa ẩn của đoạn 
kinh này, ắt thấy Duy thức học bắt nguồn từ kinh điển 
của Phật giáo ban sơ và những gì Duy thức học trình 
bày chỉ là sự phát triển hữu lý của kho tàng tư tưởng 
rất là phong phú mà thời xưa chưa khai thác đúng mức 
đó thôi. 

Kinh viết: 

“Trong quá khứ, chúng ta là những sanh vật tạo 
bằng tâm linh; thuở ấy, chúng ta nuôi thân bằng vui 
sướng, chúng ta, thân chói sáng rực, bay liệng trên hư 
không, giữa một cái đẹp bất hoại. Cứ như thế, chúng ta 
sống rất lâu. Cuối những kiếp vô tận, đất từ dưới nước 
vọt lên, có màu sắc và thơm ngon. Chúng ta bắt đầu 
nhồi nắn và ăn đất ấy. Nhưng khi chúng ta ăn đất rồi 
thì ánh sáng của chúng ta tắt mất mỗi ngày một ít. 

"Ánh sáng của chúng ta mất rồi thì mặt trời và 
mặt trăng, tinh tú, ngày đêm, giờ tháng, mùa năm xuất 
hiện. Vị đất ngon ngọt làm cho chúng ta rất đẹp miệng, 
chúng ta ăn thỏa thích, chúng ta lấy đất nuôi thân, 
chúng ta lấy đất mà sống, và cảnh này kéo dài rất lâu, 


86 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





^ 


rất rất lâu". Với thức ăn trở thành thô trược, thể tánh 
chúng sanh bắt đầu trọng trược (trở thành vật chất) và 
phân chia có nam có nữ, kế theo đó là có những ham 
muốn về tình dục và sự mê luyến. "Nhưng khi những 
tập tục xấu xa và dâm đãng xâm nhập vào trong chúng 
ta thì cái vị ngon của đất biến mất; sau cái mất mát 
này, từ dưới đất mọc lên những cọng có màu sắc và 
hương vị". Vì phong tục càng lúc càng xấu xa, con 
người càng lúc càng sa lầy trong vũng vật chất, những 
cọng nuôi người ấy lần lượt rồi cũng tiêu mất, cũng 
như những loại cây ăn được tự chúng mọc lên để rồi 
tàn lụi tới mức không còn gì nữa để ăn và con người 
phải ra công khó nhọc mới tự ban các thứ thực phẩm. 
Đến đây là lúc mà đất đai bị chia cắt và rào giậu, ý 
niệm về cái "tôi" và "của tôi" (ngã và ngã sở), về của 
ta và của người, nẩy sanh, và phát hiện những của cải 
riêng tư, sự ham muốn, lòng tham không đáy và niềm 
mê luyến sự vật ở thế gian. 

Đoạn trên của Kinh Trường A Hàm đã được dịch 
ra Hán văn, chúng tôi xin dịch ra Việt văn để rộng 
đồng tra cứu: 

"Trong kiếp bắt đầu, lúc trời đất sắp thành, nước 
tràn ngập khắp nơi, gió thổi kết cấu, rồi thành thế giới. 
Lúc thế giới này sắp thành, người cõi trời Quang 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 87 





Âm?, phước hết mạng tận, đều hóa sanh sang thế gian 
làm người, lấy vui mừng làm món ăn, thân sáng tự tại, 
đôi chơn thần đi như bay, không có chia trai gái, trọng 
khinh. Vì cùng chung sanh với nhau cho nên gọi là 
chúng sanh. Đất tự nhiên có mùi như váng sữa (đề hồ), 
màu như phó mác (fromage) tươi (sanh tô), ngọt ngon 
như mật. Về sau, chúng sanh lấy tay quẹt nếm, bèn 
đâm mê không rời, lần hồi vò viên mà ăn. Từ ấy, ánh 
sáng quay ra mất, thần thông không lấy lại được. 
Những kẻ ăn mùi đất nhiều thì sắc mặt thô gầy; ai ăn ít 
thì mặt mày sáng sủa. Vì có chỗ được thua mới tranh 
nhau phải trái. Mùi đất ngon tiêu tan, tất cả đều căm 
tức, ối chao là họa! Mùi mất không trở lại, đất sanh 
một lớp da mỏng như da bánh bột, sắc vị thơm đẹp. 
Chúng sanh sau đó ăn da đất rồi quay ra khinh nhờn 
nhau. Nhưng da đất rỗi cũng tiêu, tiếp theo là vỏ đất, 
vì ăn ít nhiều vỏ này mà sanh các ác pháp. Vỏ đất lại 
mất, sau đó có một thứ lúa tự nhiên mọc lên, hột 
không có vỏ, gạo nấu chẳng thêm thắt gì mà vẫn ngon 
ngọt. Chúng sanh ăn gạo ấy rổi sanh ra có hình nam 
hình nữ, cùng liếc cùng ngó nhau, bèn sanh dục tình, 
cùng nhau ở nơi che kín, làm điều chẳng thanh tịnh. 
Phần chúng sanh không ăn, thấy vậy, la lên cho là phi 
pháp và hỏi tại sao lại có việc như thế. Bọn đàn ông bị 
rầy liền ăn năn lỗi mình, tự nằm mọp xuống đất. Bọn 





(1) Quang Âm, Từng trời chót của Dục giới. 


88 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





đàn bà liền đem thức ăn lại cho bọn đàn ông và đỡ 
chúng đứng dậy. Do đây mà thế cuộc mới có cái không 
hay: chồng là chúa, ngồi một chỗ để cho vợ là tôi dưng 
cơm. VỀ sau, chúng sanh lại thầm lén giao tiếp với 
nhau, tự mình phải che giấu, bèn dựng nhà xây cửa. Vì 
nhân duyên này mà trong thế gian có việc cất nhà. Về 
sau nữa, chúng sanh dâm dật nặng thêm, vợ chồng 
cùng ở chung một chỗ. Kể từ đây, những chúng sanh 
nào đã hưởng hết nghiệp phước của mình ở cõi trời 
Quang Âm và phải sang sanh ở thế gian, thì không còn 
hóa sanh nữa mà phải chịu vào bào thai của mẹ. Do 
đây mà thế gian có việc thai sanh. Lúc bấy giờ, trước 
tạo thành Chiêm Ba, sau mới tới tất cả thành quách 
khác. Giống lúa tự nhiên hễ sáng gặt là chiều chín, gặt 
xong là mọc lại, chưa có cọng gốc. Thời ấy, chúng 
sanh mỗi ngày lấy thóc đủ ăn, ai ai cũng giữ lệ ấy. Lần 
hồi, lại lấy một số lượng đủ ăn năm ngày, và lúa lần 
hổi sanh vỏ, gặt rồi không sanh trở lại nữa, gốc rạ từ 
đây xuất hiện. Chúng sanh lúc ấy bực tức buồn khóc, 
mỗi người bèn cấm ranh, rào giậu vườn đất của mình, 
chẳng bao lâu đi đến việc mỗi nhà cất giấu lúa thóc 
của mình. Nhưng nếu có kẻ trộm cắp lúa thóc ngoài 
đồng thì giải quyết sao đây? Bèn bàn tính lập lên một 
vị chúa chung để che chở nhơn dân, thưởng lành phạt 
dữ..." 


Theo Tạ Mông, tác giả sách Phật Học Đại Cương, 
đoạn trên của Kinh Trường A Hàm, thật sự, không phải 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 89 





của Phật giáo mà của Bà la môn giáo. Cũng như các vị 
Giáo chủ khác, đức Thích Ca không thể bắt từ cái 
"không" mà lập giáo, mà phải dựa vào kinh xưa sách 
cũ hay những truyền thuyết, những tin tưởng của quần 
chúng. Do đây mà trong kinh Trường A Hàm mới có 
câu chuyện vừa nhắc lại. Tuy nhiên, dầu có vẻ hoang 
đường, câu chuyện không phải không có ý nghĩa. Thứ 
nhứt, có thể xem đó như một lối giải thích sự tạo thiên 
lập địa hay vấn đề "sáng tạo thế gian": đây là kiến giải 
của Tạ Mông. Thứ nhì, cũng có thể hiểu một cách 
khác như ngài Lama Anagarika Govinda: chúng sanh 
vốn là người trời, hào quang sáng chói, thần thông tự 
tại (chỉ phần tâm tánh hay tạng thức), nhưng vì mê 
luyến mùi vị của thế gian mà đánh rơi cái sáng suốt 
(minh) hóa thành mê muội (vô minh), mất cái tự tại 
(hoàn toàn tự do) hóa thành bị trói trăn (triỀn phược) 
và che lấp (chướng tế), mất thần thông cho nên không 
bay lên được trên thượng từng của tướng siêu việt mà 
cam phận là đà dưới đất thấp của tình dục vật chất. 
Sống với tâm thể, trong thanh tịnh, thì không phân biệt 
nam nữ. Nam nữ không phân biệt thì dâm dật không 
nổi lên. Nhưng khi thấy có nam nữ khác nhau, là có 
thấy luôn sự sai biệt giữa ta và người, giữa cái của ta 
và cái của người, do đây nẩy sanh ý niệm riêng tư, chia 
ranh, dựng rào, rồi đến chỗ tranh chấp, tất cả đều do 
ham muốn, tham lam, say đắm, mê luyến, trìu mến mà 
ra. Tuy nhiên, trong sự sa đọa ấy, cái vốn trong sáng 


90 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





không mất, vì không mất cho nên hồi hướng được, trở 
lại được, xoay chiều được. Hồi quang phản chiếu là lật 
ngược (retournementf) cái ngó, cái nghe, cái ý... của 
mình, đừng cho chúng hướng ra ngoài mà phải hướng 
vào trong cho đến mức biến đổi hẳn thân tâm của 
mình, như nhà đạo sĩ biến cục than thành viên ngọc 
kim cương. Dầu tu theo Mật tông hay dầu tu theo tông 
nào khác, cốt yếu chỉ có bao nhiêu đó thôi. 
(trích tạp chí Từ Quang số 213-214, tr. 13-20, 
Sài Gòn tháng 5-6 năm 1970) 


LÌ 


Một đảo ngược hoàn toàn ở nội giới 

Thế thì "mạt na", mảnh gương phẩn chiếu cái 
nhận thức bằng giác quan về vũ trụ trọng trược, được 
cảm thấy như là tác nhơn, là chủ động của mọi thấy, 
nghe, ngửi, nếm, là "ngã" hay "tự thức". Chẳng phải 
mắt thấy mà "ta" thấy. Ta đây là "ngã" vừa mới nói, 
chủ động hay tác nhơn của cái thấy. Nhưng khi "mạt 
na” xây lưng với cái tự nhận là "ta" này, và hướng sự 
chủ ý của nó về căn nguyên của tự thể và nguồn gốc 
đại đồng của mọi tâm thức, thì ngay giây phút ấy, hai 
sự đột biến xảy ra. Thứ nhứt, cái vọng chấp về "ngã" 
tiêu tan; thứ hai, cái "Không" của bát nhã hiển bày 
hoàn toàn, với tất cả sự vĩ đại và thâm sâu của nó. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 9Ị 





Đừng mong có hai đột biến ấy, nếu tâm còn lo nghĩ tán 
loạn, trí óc còn suy gẫm, cân nhắc phải trái, diễn dịch 
sự việc. Ngã chấp có diệt, Chơn Không có trực ngộ, là 
khi nào tâm an thần định, dòng tư lự dừng hẳn, và khi 
nào chứng được cái Vô lượng Vô biên và cái Nhứt thể 
đang chan hòa trong vũ trụ, trong mọi tâm thức, trong 
tất cả sanh vật, dầu chúng ta kêu những vật này bằng 
tên gì. Ấy là vì tới đây, tất cả danh xưng của cái vũ trụ 
ba chiều (dọc, ngang, cao hay sâu) chúng ta đang sống, 
đều chấm dứt. Chúng ta trực ngộ rằng, ngoài ba chiều 
này, còn những chiều khác, to rộng hơn và vô số kể. 
Hiện thời, chúng ta chưa có một phương cách nào diễn 
đạt những chiều mới ấy, dầu rằng chúng ta cảm thấy 
chúng bằng sự trực giác của cái tâm thanh tịnh. 

Cái "tâm quán" này chỉ phát triển được nhờ thiền 
định nghĩa là bằng cách lắng lòng cho thật sạch, làm 
im bặt mọi "hành uẩn" hay những hoạt động của nội 
giới, và đổi hướng cho nhãn quan của chúng ta, bắt nó 
từ vạn thù trở về với nhứt thể, từ hữu hạn về với vô 
biên, từ ý thức về với trực giới, từ cá nhơn về với đại 
đồng, từ ngã về với vô ngã, từ cái hữu hạn của vạn vật 
về với cái vô tận của hư không. Đổi hướng như thế cho 
tới khi chúng ta thật thâm nhập, tiêm nhiễm cái vô tận 
vô biên, đến nỗi lúc trở lại với cuộc đời ti tiện sai thù, 
cá nhơn chia rẻ, chúng ta không còn làm sao quên 
được mối tương quan giữa những cái riêng rẻ này và 
cái Toàn thể và không rơi lại trong cái vọng chấp hữu 


92 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





ngã. 

Mong dùng suy gẫm để thoát li thế tục, chỉ làm 
cho chúng ta thêm sa lầy mà thôi. Vì sao? - Suy gẫm là 
dùng trí óc mà phân tích, mà mổ xẻ sự vật. Càng phân 
tích, càng mổ xẻ, chúng ta càng dính mắc với sự vật. 
Bao nhiêu chú ý, bao nhiêu tâm tư, chúng ta đều dồn 
cho thế sự, rồi giải thoát đâu chẳng thấy mà càng tìm 
lối ra bằng cách này, chúng ta càng bị trói chặt với 
việc đời, với muôn trùng hiện tượng. Mổ xẻ những 
kinh nghiệm của chúng ta, như mổ xẻ cái thấy, cái 
nghe, thí dụ, để phân tích ra từng yếu tố, có khác nào 
tháo banh một cái máy xe hơi ra từng bộ phận. Các bộ 
phận này dầu tách rời nhau và phân mỗi nơi, cái hình 
dáng, cái vọng tưởng về chiếc xe vẫn còn trong đầu óc 
ta, nghĩa là chiếc xe dầu mất dạng, chúng ta vẫn còn 
dính mắc với cái vọng tưởng "thật có" của nó. Cũng 
thế, dầu có phân tích sự vật, tình cảm, thọ cảm... của 
chúng ta để chứng minh cái tính cách "có là giả có" 
của chúng đi nữa, việc làm ấy không thể giúp chúng ta 
thoát ly cái vọng tưởng "thật có" của vạn vật, hay dầu 
thoát được, cũng chỉ thoát đối với một vài khía cạnh 
nào đó thôi. Kết quả này vẫn chưa phải là một kết quả 
tích cực. 

Thí dụ, để thoát ly cái quan niệm sai lầm cho thân 
ta là một "thật thể", một vật thật có, chúng ta dùng trí 
óc phân tích thân ra từng yếu tố và xoa tay nói đâu có 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 93 





thân thật sự, mà chỉ có bốn chất: cứng (địa), lổng 
(thủy), nóng (hỏa) và hơi (phong), tạm cấu kết với 
nhau trong một khoảng thời gian, dưới một hình dáng 
mà chúng ta đặt cho cái tên là thân, chớ thật không có 
một vật riêng biệt, đơn thuần nào là thân cả. Đúng thì 
có đúng, nhưng chúng ta vẫn chưa thắng được cái vọng 
chấp về thân, bởi lẽ chúng ta còn nghĩ đến thân, còn 
nói đến thân, còn thấy có thân... Bất quá, thay vì để 
cái thân nguyên khối, chúng ta nghiền nát nó ra thành 
những yếu tố vụn vặt (quên rằng ngoài những yếu tố 
vật chất tổng xưng là địa, thủy, hỏa, phong, trong thân 
còn những sức mạnh của tâm linh nữa). Rồi, không sa 
lầy trong thân, chúng ta lại sa lầy trong các yếu tố của 
thân. - Phân tích những hoạt động của tâm thức cũng 
đưa đến một kết quả bất lợi như thế. Chúng ta có thể 
thành công trong việc tách rời một hiện tượng nào đó 
và biến chúng thành những đối tượng cứu xét, nhưng 
không phải vì thế mà chúng ta thoát ly những tâm thức, 
tâm tình đâu. Bất quá chúng ta làm cho tình cảm không 
còn bổng bột và mất ý nghĩa, nhưng vì chúng ta quá 
chủ ý đến chúng, chúng ta làm cho tâm tình tâm tư của 
chúng ta trở nên mãnh liệt hơn trước, và như vậy, 
chúng ta bị trói trăn thêm chớ có giải thoát chỗ 
nào đâu? 

Theo Kinh Lăng Già, chính vì chú ý đến sự vật 
thế gian, chính vì dùng trí khôn mà xem xét và phân 
tích sự vật mà chúng ta thêm sa lầy trong vũng bùn giả 


94 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





tướng của thế gian. Chúng ta càng cố chống cái giả 
tướng ấy bằng những phương tiện do tự cái giả tướng 
ấy cung cấp, chúng ta càng xem nó quan trọng và 
chúng ta càng chết gục trong lòng nó. Vì vậy, Kinh 
Lăng Già mới nói: 

"Tùng tâm phân biệt, vọng hoặc phát sanh; tùng 
tâm phân biệt, hiện ra thế giới khách quan và sự vọng 
chấp hữu ngã". 

Tâm phân biệt đó là "mạt na thức”. 

Mạt na đưa cái ý thức (thức thứ sáu) là nơi tập 
trung những nhận thức, những kinh nghiệm của ngũ 
quan, lên ngôi thứ một "ngã" riêng biệt. Mới xem qua, 
bao nhiêu lầm lạc đều do ý thức làm phát sanh, từ 
những cái lầm đối với ngoại cảnh ngũ trần tới cái lầm 
bên trong là tạo ra cái "ta". Nhưng căn bản của ý là đệ 
bát thức, tức a lại da thức, cái thức đại đồng của pháp 
giới vô biên, của vũ trụ không bờ. Đứng về mặt căn 
bản này thì ý thức là một cái gì hết sức là chơn thật, vì 
vậy ý không thể là nguồn cội của vọng tưởng sai lầm. 

Nói một cách khác, tuy ý thức - có chỗ gọi là "độc 
đầu ý thức" - góp phần tạo nên cái "ngã" bằng cách 
liên kết những nhận thức của quá khứ và hiện tại và 
tạo nên một cảm giác liên tục ổn định, người ta vẫn 
không thể xem nó như là nguyên nhân hay là nguồn 
gốc thật sự của vọng tưởng sai lầm, mà chỉ như là một 
yếu tố hay một trợ duyên. Vai trò của ý thức y như vai 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 95 





trò của một tấm kiếng soi mặt. Kiếng phản chiếu mọi 
việc và có thể làm cho lầm tưởng rằng những ảnh 
tượng của nó phản chiếu là vật thật. Vậy thì cái lầm 
lẫn không phải ở kiếng mà ở cái tâm thức của người 
ngó trong kiếng. Cũng thế, ý thức thật ra không có lỗi 
tạo sự lầm lạc, mà lỗi ở mạt na thức, do đây mà thức 
này bị gọi là "bất tịnh thức" (cái thức bị vọng tưởng 
làm ô nhiễm). 

Vì "mạt na" có hai tính cách, một phàm một thánh 
như đã nói, nghĩa là một đàng liên hệ với trần thế bởi 
ngũ quan, một đàng bắt nguồn từ thức tánh tức a lại da 
thức của vũ trụ, người ta thường lẫn lộn ý thức với mạt 
na thức. Bên Thông Thiên Học quen gọi ý thức là 
"manas Inƒérieur" hay hạ trí và mạt na thức là "manas 
supérieur" hay thượng trí. Dịch "manas" là trí không 
đúng, dầu rằng chữ này được dịch ra tiếng Pháp là 
"mental”. 

Đại Thừa Khởi Tín Luận (Mahâyâna- 
Sraddhotpâda-Sâsrra) nó1: “Tâm (tức là ý = manas) có 
hai cửa xuất phát: một cửa dẫn đến sự chứng ngộ chơn 
tánh (tức a lại da), một cửa đưa đến sự sai biệt của 
sanh diệt. Nhưng chơn thể là gì? Là cái quang minh và 
đồng nhứt tối thượng, là cái bao hàm vạn pháp, là bản 
thể của cái chơn thật. Thể tánh hay tâm chẳng phải 
sanh chẳng phải diệt, nó bất sanh bất diệt. Tâm vốn 
một, nhưng khi niệm (concep(s) dấy lên thì sự phân 


96 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





chia ra từng cá nhơn, từng cái khác nhau liền có. Nếu 
tâm thoát ly được những cái niệm phân biệt thì không 
còn nguyên nhân làm phát sanh hình tướng, và nhân 
duyên vạn hữu". Nhưng sợ người đời cố chấp danh từ, 
không hiểu rằng những danh từ vừa dùng chỉ là tạm 
dùng để cố mô tả thể tánh của tâm, Luận nói thêm: 
"trong tâm thể, không có gì gọi được bằng danh xưng 
hay bắt nắm được. Ở đây, dùng ngôn ngữ là để thoát ly 
ngôn ngữ, cho đến khi nào thể nhập được vào cái thể 
tánh hoàn toàn thanh tịnh và 1m lặng”. 

Muốn chế ngự được cái độc đoán và phân biệt 
của vọng tâm, phải làm thế nào, như Kinh Lăng Già 
dạy, cho có một sự đảo ngược ở điểm trung ương và 
thâm sâu nhứt của nội giới. Phải bỏ cho kỳ được cái 
thói quen hướng mắt theo ngoại cảnh, tức là theo sự 
vật của thế gian; một "thái độ mới" phải được thiết lập, 
là truy cầu chơn lý trong tâm, dùng trực giác bắt nắm 
chơn như (la réalité) để nhập làm một với chơn như. 
Ngày nào mà công phu tự chứng tự ngộ này chưa thực 
hiện được, thì ngày ấy cảnh tự triển tự phược còn tổn 
tạ1. 

Nhưng đừng hiểu lầm: các lời khuyên trên không 
có nghĩa là phải chấm dứt các hoạt động của ngũ quan, 
không ngó không nghe bịt tai bịt miệng, hay đè nén 
dồn ép cái thức tâm thấy nghe hay biết của mình, mà 
là tự giữ một thái độ, khác với xưa kia, đối với hoàn 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN Lưi 





cảnh bên ngoài và những tư lự bên trong. Thái độ ấy 
gồm có sự dứt bỏ mọi phân biệt, mọi quyến luyến và 
mọi thành kiến độc đoán, nói một cách khác, phải 
đánh bạt mọi nghiệp lực nó xiểng xích ta với cõi đời 
giả tạm này, hay nói đúng hơn, mọi nghiệp lực nó làm 
cho ta vọng chấp cõi đời này, nhân đó mà chúng ta 
phải quây lăn theo bánh xe luân hồi sanh tử. 

"Phân biệt" - trong danh từ "tâm phân biệt" - có 
nghĩa là xét đoán sự vật một cách ứiên nghiệm, theo 
quan điểm của cái "ta" là cái gì hẹp hòi, giới hạn, chia 
rẽ. Lối xét đoán nghịch lại là lối dựa vào nguyên lý 
"vạn vật đồng nhứt thể": thể có một, nhưng tướng của 
thể thì muôn trùng, tuy muôn trùng nhưng chung 
nguồn. Vô 7 ứờ như nhà Nho bảo mà xét, nghĩa là giữ 
lòng không tư vị, không tà vạy, không thiên về tình 
cảm, say đắm, giận hờn, thương ghét. Được như thế thì 
năng thấy chơn tánh của sự vật. Chỉ có thực nghiệm và 
trí huệ mới giúp chúng ta biết thật biết rằng chẳng 
những mỗi chúng ta là một giọt nước của biển cả mà 
còn biết thêm rằng bản thể của chúng ta chính là biển 
cả ấy và mỗi chúng ta là một biểu hiện của cái toàn 
thể bao la kia. Biết được như thế là bắt đầu tỉnh ngộ, 
chứng chơn và giải thoát. Người chưa chứng ngộ được 
thì chưa giải thoát, họ chẳng khác kẻ nằm mơ chiêm 
bao, càng vùng vẫy càng mắc kẹt trong lưới mộng mi. 


(trích tạp chí Từ Quang số 215-216, tr. 25-30, 


98 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





Sài Gòn tháng 7-8 năm 1970) 


LÌ 


Sự chứng Đạo tức là chứng cái Vô biên giới, mà 
sự biểu hiện nằm trong mẫu tự OM thiêng liêng, cơ 
bản và khởi điểm của Đại thừa giáo, trở thành thâm 
sâu và được bổ sung nhờ sự trực ngộ lý nhứt thể và 
mối liên quan giữa mọi chúng sanh và mọi tâm thức. 
Cái đồng nhứt này chẳng phải cái đồng nhứt thể hiện 
bằng cách cưỡng bách tâm mình hòa hợp với tâm 
người bể ngoài, mà là cái đồng nhứt phát xuất một từ 
cái liễu tri "ngã" và "phi ngã", "tự" và "tha" đều là ảo 
tưởng của sự nhận thức phù phiếm, hai, từ sự thực 
chứng thực nghiệm cái fứoàn chơn nằm im trong mỗi 
chúng sanh. 

Vậy khát vọng của người Phật tử không phải là 
"vươn mình lên cõi vô biên", dung thông cái thức "hữu 
hạn" của mình trong cái Toàn thức, hay đem linh hồn 
mình nhập vào linh hồn của vũ trụ. Mục đích của Phật 
tử cao hơn: trực ngộ cái fứoàn chơn (sa totalité) của 
mình, một cái toàn chơn chưa hề bị phân chia và bất 
khả phân, vốn có xưa nay, chẳng tăng chẳng giảm, 
không thêm gì được vào đó cũng như không thể từ đó 
rút ra được gì. Tuy nhiên, chẳng phải vì đồng một bổn 
thể toàn chơn như nhau mà chúng sanh nào cũng như 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 99 





chúng sanh nào. Nhưng đặc điểm, những sai biệt về 
trình độ giữa chúng sanh phải có, bởi giữa chúng sanh 
có sai biệt trên bình diện trực ngộ cái toàn chơn ấy, kẻ 
biết ít, người biết nhiều. Những bậc giác ngộ hoàn toàn 
là những chúng sanh đã trọn vẹn thức tỉnh về cái "cụ 
túc viên mãn" (plénitude) ấy. Bởi lẽ này mà chư Phật 
ba đời đều đây đủ đức tướng như nhau, dẫu rằng, tùy 
nhu cầu của thời đại hay của hoàn cảnh, chư Phật có 
thể làm nổi bật đức tướng này hay đức tướng khác. 
Man: đã được dịch một cách thơ mộng là "giọt 
sương trong đóa sen" và cuốn "La Lumière de Ï'Asie" 
(Ánh sáng Á Châu) của Edwin Arnold chấm dứt bằng 
câu: "giọt sương nhẹ rơi trong biển cả huy hoàng". Nếu 
lật ngược ý nghĩa của lối so sánh tuyệt diệu này thì 
không còn gì gần với khái niệm của Phật giáo hơn: 
không phải giọt sương nhẹ rơi trong biển cả, mà biển 
cả nhẹ trượt vào giọt sương! Vũ trụ bao la trực ngộ cá 
thể bé bỏng (nhưng không có việc cá thể trực ngộ vũ 
trụ) và chính theo diễn trình ấy mà hành giả đạt đến 
cái cụ túc viên mãn, trong đó không còn phân biệt có 
tiểu có đại có cá nhân có vũ trụ. Ở đây, có thể nói 
chúng ta vượt lên khỏi OM, mục đích cao cả nhứt của 
những đạo nguyện Phệ đà (Bà la môn giáo). Vì trong 
chỗ chí đạo của Phệ đà, không có một điểm tiếp xúc 
nào giữa cái hữu hạn và cái vô biên. Tu chứng theo 
Phệ đà là phải bỏ cái trước để đạt đến cái sau, y như 
việc bắn cung, mũi tên một khi được buông ra là để 


100 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





^ tt 


xuyên qua khoảng hư không thăm thẳm giữa "đây" và 
"kia" và để nhập làm một với cái đích ở bên kia thế 
gIỚI. 

Tuy nhiên, những tu sĩ của phái Du già 
(yogâcârins), chuyên thực hành giáo lý của Duy thức 
học, và đặc biệt những tu sĩ của Mật tông cố bắc một 
chiếc cầu nối liền "đây" và "kia", nhân đấy vượt cái hố 
thẩm phân cách và kéo xuống gần thế gian cái mặt trời 
Đại Giác để cho người tìm giải thoát dễ chiêm ngưỡng. 
Hai cái ý niệm xưa về "thần ngã" (ego) và "pháp giới" 
(univers), thật ra, chỉ là mặt trong và mặt ngoài của 
một vọng tưởng một. Nhưng khi đạt đến cái cụ túc viên 
mãn (plénitude) rồi, thì hai ý niệm chống đối nhau đó 
không còn nữa, chẳng có "ngã" chứng ngộ bản thể đại 
đồng của pháp giới, cũng chẳng có "pháp giới" để 
thuyết minh bản thể. Nói một cách khác, cái cụ túc 
viên mãn hay bản thể thoát khỏi vòng đối đãi của 
"nhứt" (unité) chống với "dị" (multplicité), của "tự" 
(moi) chống với "tha" (non-moi), và của tất cả những 
cặp đối đãi khác dẫy đây ở thế gian. Ở người đạt đạo, 
cái giác cái ngộ về bản thể chẳng phải chỉ có trong 
những giây phút tham thiển nhập định, mà liên tục 
luôn trong mọi hoạt động dầu là của tâm, dầu là của 
thân. Con đường đưa đến chơn thường viên mãn không 
phải con đường của đè nén, của đả phá, mà là con 
đường của phát triển, của những cố gắng làm cho vinh 
quang, cho cao thượng những cái tầm thường; trên con 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 101 





đường ấy, hành giả phải tránh những phán đoán hấp 
tấp vội vàng và phải đem những "quả" đã chứng được 
ra thử thách. 

Một đại sư hiện kim của Tây phương, chuyên tu 
theo hạnh Mật tông, đã có những lời bất hủ như sau: 
"Vô thường đến với bất cứ ở đâu trong cuộc sống thâm 
sâu không lượng được. Vì vậy, không nên sống phiến 
diện, theo thế tình và trong ranh giới của thời gian, mà 
phẩi đặt đời ta vào một nếp sống cao thượng là nếp 
sống có liên quan đến ta. Đừng tưởng là phải làm việc 
này theo cái quan niệm của Cơ đốc giáo, bởi vì ở đây 
không ai đòi hỏi sự phi phàm, mà điều cần làm là cứ 
sống trong thế gian, cũng ăn ngủ làm việc như người 
thế gian, nhưng tất cả những gì ta thấy nghe hay biết ở 
"đây”, đừng đóng khuôn chúng lại, mà đặt chúng vào 
cái bao la bát ngát, không phải ở cái thế giới bên kia 
đang rợp bóng quả đất này, mà trong cái chung cùng, 
trong cái Toàn - Nhứt (dans le Tout). Phong cảnh vạn 
vật bao quanh ta và chúng ta đang dùng, đều là tạm bợ 
và phải có lúc hư hoại, nhưng ngày nào chúng ta còn 
sống trên cõi đời này, chúng là sở hữu của chúng ta, là 
bạn của chúng ta, cùng vui buồn với chúng ta như đã 
từng chia bùi xẻ đắng với những người qua trước chúng 
ta. Vậy, chẳng những không nên xem thường và khinh 
miệt cảnh vật hiện tại, mà trái lại, vì cái lẽ chúng cùng 
chung chịu cảnh vô thường như ta, phải nắm lấy chúng 
và chuyển hóa chúng theo nghĩa thâm sâu nhứt. 


102 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





Chuyển hóa? Phải, bởi vì, chúng ta có bổn phận gắng 
ghi nơi ta cái cảnh thế gian dự bị và phù du này, càng 
sâu sắc, càng đau đớn, càng nồng nhiệt bao nhiêu thì 
cái tinh hoa, cái bản thể của nó chỗi dậy nơi ta bấy 
nhiêu, một cách "không nhận thấy được". Chỉ có nơi ta, 
trong ta, cái hữu hình mới hóa chuyển một cách sâu kín 
và vĩnh cửu thành cái vô hình độc lập, ngoài vòng lệ 
thuộc của cái thấy nghe hay biết..."42 

Vậy, chỉ có trong ta mới có thể tái lập cái toàn 
thể, cái Nhứt, bằng cách hoàn toàn cải biến con người 
chúng ta, hay để nói theo danh từ Phật học, bằng cách 
chuyển hóa ngũ uẩn, nghĩa là đem thức và các sở y 
(âsraya)!” trở về với bản thể bằng cách lấy tâm quang 
của bồ để sẵn có ở mọi chúng sanh, đốt tiêu cái vọng 
"ngã". Như ở loài thảo mộc, cái xu hướng chường mình 
ra ánh sáng và không khí thúc giục cái mầm trong hột 
giống xoi đất tối tăm mà mọc, cũng thế, chủng tử giác 
ngộ hay bổ để tự vạch một con đường thoát ly xuyên 
qua hai lớp phiền não và vọng hoặc do ngã chấp và 
pháp chấp dệt nên. 

Chứng quả Vô thượng giác là chứng cái cụ túc 
viên mãn (plénitude) vừa nói, và con đường đưa đến 
Chánh giác chính là con đường của Viên mãn. Đức 
Thế Tôn đã đi con đường đó, vô số đệ tử của Phật 





(1) R.M. RILKE "Lettres de Muzot". 
(2) Sở y: những cơ bản của thức. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 103 





cũng đã theo gót Ngài trên con đường đó. Điều này chỉ 
rằng mỗi chúng sanh tự có, tiềm ẩn bên trong, cái khả 
năng biến những phân tố vô thường biến dịch của con 
người phàm phu mình, thành những cơ quan chơn diệu 
tột độ, trong đó "bặt dấu địa, thủy, hỏa, phong". Đó là 
con đường đại biến hóa được mô tả, trong phép luyện 
đơn huyền bí, như lối biến những vật đê hèn ti tiện, dễ 
bị tan rã và hư hoại, thành vàng y hay kim cương bất 
hoại. Nhưng sự biến hóa ấy xảy ra như thế nào? Như 
chúng ta đã thấy, mạt na (manas) là cán cân giữa cái 
hữu hạn và cái vô biên, giữa thành và hoại, giữa hữu 
chung và vô chung. Cho cán cân ấy trịch qua một bên 
thì con người bị hoán cải toàn diện: cái thức ngã chấp, 
phân biệt đây kia, ta người, được nâng lên hàng Giác 
tánh trong đó mọi sai biệt bị tiêu dung và vạn vật quy 
về một Thể. 

Chính vì thế mà mạt na, khi quày về với 7mani 
(giác tánh), trở thành chơn châu, tâm đại giác hay bổ 
để tâm (bodhi-citta) "điểm kim thạch" (pierre 
philosophale) mà tất cả yếu tế của thức, một khi va 
chạm đến, là biến thành những khí dụng của sự giác 
ngộ. Ngay đó, từ cái tham muốn tư kỷ nhục dục, cái 
khao khát sống còn hưởng lạc, phát sanh cái nguyện 
giải thoát, sức cố gắng trên đường đạo nghiệp. Đồng 
thời, từ cái thức ngã chấp tức thức uẩn, cũng xuất phát 
cái "pháp giới trí" (dharma-dhâtu-Jnâna), nghĩa là cái 
biết về luật tuần hoàn của vũ trụ và cái chơn thật tối 


104 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





hậu (Chơn như). Pháp giới trí này được nhơn cách hóa 
dưới bảo tướng của đức Phật Tỳ Lô Giá Na 
(Vairocana), Trung Hoa dịch nghĩa là Đại Nhựt Như 
Lai, để nói lên sức sáng soi khắp cùng của Pháp giới 
trí. Huy hiệu của Đại Nhựt Như Lai là bánh xe Pháp 
(Pháp luân). 

Đến đây, cái nhìn của nhãn thức bỏ rơi cái thế 
giới hữu hình, vật chất, xúc cảm, để quay về với nguồn 
cội là a lại da thức, nơi hàm chứa khuôn mẫu của tất cả 
hình dáng, chủng tử của mọi hiện tượng. Rồi các lượn 
sóng của cái tâm thức đại đồng ấy, tựa như một biển 
cả mênh mang, trở thành bóng nhoáng như một tấm 
gương trong đó hình ảnh của muôn "sắc" (rũpa) rọi vào 
và phản chiếu hoàn toàn trong sạch và không một dính 
níu nào. Cái "hữu tướng" tóm gọi là "sắc uẩn" trở 
thành cái cơ làm hiển lộ cái "vô tướng", khởi điểm của 
sự thực chứng cái "không tướng". Cái không tướng hay 
"không" là căn bản của tất cả các tướng, như có âm 
thanh mới làm cho chúng ta nhận ra cái im lặng, và âm 
thanh càng tắt dần, chúng ta càng đi sâu vào cái tịch 
nh ấy. Chính vì lẽ này mà Bát Nhã Tâm Kinh mới 
nóI: 

"Sắc bất dị không, không bất dị sắc: sắc tức thị 
không, không túc thị sắc... " 

Những hình tướng vô số kể của hiện hữu, của 
sanh và diệt, của khứ lai, nhập xuất, ở đây, đều trở 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 105 





Am 


thành biểu tượng của một cái "chơn thể" ngoài mọi sắc 
tướng, nhưng nhờ sắc tướng, mới được thế gian nhận 
thức, chẳng khác những cổ tự Ai Cập, vốn là những 
dấu những hình cụ thể, khách quan, không một ý nghĩa 
nào đối với người "bất thức", nhưng chứa đựng biết bao 
tư tưởng siêu hình mà chỉ có bậc học giả chuyên môn 
mới nhận thấy. 

Theo "Duy Thức tam Thập Luận” (Vijnaptimâtra- 
siddhisâstra), khi pháp giới trí thành tựu rồi thì thức thứ 
tám là a lại da chuyển thành "Đại viên cảnh trí" 
(Connaissance du Grand Miroir), được tượng trưng 
bằng A Súc Phật (Aksobhya), Trung Hoa dịch nghĩa là 
Bất Động Tôn hay Bất Động Phật. Vì biển a lại da đã 
nằm yên, không còn bị gió sáu thức làm lay động, mặt 
biển phẳng lặng ánh ngời như một mặt kiếng vĩ đại, 
vật gì cũng soi vào đó được nhưng chẳng để lại một 
dấu vết nào, cho nên gọi là Đại viên cảnh (tấm kiếng 
lớn trong sáng hoàn toàn); tuy gió sáu thức tiếp tục 
thổi, mặt biển vẫn không xao, cho nên nói thêm là bất 
động (imperturbabilité). Tới đây, sắc uẩn và thức tâm 
đều bị hàng phục cả hai, chứng rằng trí huệ đã có một 
uy quyên chế ngự vô thượng, cho nên lấy "kim cương 
xử" tượng trưng cho uy quyền này, như chiếc gậy vàng 
hay ấn kiếm của nhà vua xưa kia (xem lại Từ Quang 
số 205 - 206). 


Thức thứ bẩy hay mạt na chuyển thành "Bình 


106 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





đẳng tánh trí". - Như chúng ta biết, khi còn trong trạng 
thái phàm phu, mạt na là nguồn cội của ngã chấp, 
vọng tưởng, phân chia có ta và người khác nhau, người 
và vật không giống nhau. Có phân biệt là có kỳ thị, 
thương đây ghét kia hay trái lại. Nay trí đã mở, mây vô 
minh đã tan, ranh rấp chia cách không còn, nhận thấy 
vạn vật đều đồng một bổn thể, một bổn tánh như nhau, 
không ai hơn ai kém cho nên nói là "bình đẳng tánh 
trí” (sagesse de Iidentité essentielle et universelle). 
Thấy tất cả đồng một thể tánh như nhau, tất nhiên phải 
nhìn nhau là anh em ruột thịt, phải tương trợ: lòng từ bị, 
hạnh bố thí do đây nẩy nở. Trí này được nhơn cách hóa 
dưới hình tướng của Bảo Sanh Phật (Ratnasambhava) 
tay bắt ấn đà na (ngụ ý ban cho bố thí) còn trong lòng 
bàn tay khác thì có viên ngọc "nam". 

Thức thứ sáu hay ý thức, nhờ sự biến đổi trong nội 
giới, được chuyển thành "Diệu quang sát trí" (Sagesse 
au claIr regard scrufateur). Ý thức, như đã nói, thủ vai 
trò của trí óc phân biệt và phán đoán, lẽ cố nhiên là 
theo chiều hướng của cái "ta" (ngã chấp), của thành 
kiến, cố chấp, tà tư, khi con người còn sống theo nếp 
phàm phu. Nhưng khi đã có sự hoán cải trong tâm tánh 
thì thức này trở thành sáng suốt lạ lùng, nhận thấy 
những đặc điểm riêng tư và chung đồng của vạn vật, 
nhờ ảnh hưởng của sự "hồi quang phản chiếu". Những 
gì thuộc về từng cá nhơn một đều thấy biết rõ ràng, 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 107 





thậm chí đến mối tương quan giữa cá nhơn và toàn thể 
cũng thấy biết luôn. Do đây cái biết (hay trí) này là 
một cái biết xét soi (sát một cách sáng suốt nhiệm 
mầu (diệu quang). 

Diệu quang sát trí được nhơn cách hóa bằng đức 
Phật A Di Đà, ngồi kiết già thiển định, biểu hiệu là 
hoa sen nở (pađna). 

Năm thức còn lại (nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt và thân, 
thường được gọi là "tiền ngũ thức") nhập chung thành 
một quan thức hay tình thức (consclence sensible) duy 
nhứt, bởi vì mỗi mỗi trong năm thức này đều làm môi 
giới giữa ý thức và ngoại cảnh, nhân đó mới nẩy sanh 
tình cảm, say đắm, nghiệp chướng. Vậy, xưa kia là năm 
mối di hại, nhưng bây giờ là năm khí dụng trong tay Bồ 
tát để hoạt động, chẳng phải với những lý do tư ích tư kỷ 
mà với đại nguyện giải thoát cho mình và cho người. 
Những tác dụng của hành uẩn (samskâra-skandha) 
phàm phu được chuyển hóa thành cái biết những gì phải 
làm gọi là "thành sở tác trí" (kriiyânusthâna-jnâna- 
samprayukta-citta-varga). Trí này phổ biến khắp nơi và 
trong mười phương ba nghiệp thân, khẩu, ý nay được 
thanh tịnh rồi để hoàn thành những gì cần phải làm 
đúng theo bổn nguyện của Bồ tát. 

Bổn nguyện đó là gì? Là độ tha, là làm ích lợi cho 
nhứt thiết chúng sanh, hay để nói một cách khác, là nỗ 
lực chẳng những tự giải thoát mà còn giải thoát cho 


108 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





muôn loài, bằng sự "đồng chứng vô thượng giác" hay 
tam miệu tam bồ đề (samyaksambodhi). 

Khi tam nghiệp đã thanh tịnh, thì /hân phàm trở 
thành "pháp thân" (dharma-kâya), khẩu phàm trở thành 
"mạn đà la" (mantra) nghĩa là tiếng thiêng liêng thần 
thông linh ứng, còn ý phàm thì trở thành Giác tánh. 

Pháp thân là thân của vũ trụ, nói rõ ra, là thân 
của tất cả chúng sanh: người, thú, thảo mộc, v.v... 
Thân ta là toàn thể thân chúng sanh, thì lo cho thân 
mình trước kia nay thành lo cho tất cả chúng sanh. 

Thành sở tác trí được nhơn cách hóa bằng đức 
Phật Bất Không Thành Tựu Như Lai (Amoghasiddhi) 
mà huy hiệu là cặp song "kim cang xử". 

Duy thức học gọi lối cải biến vừa trình bày phía 
trên là "chuyển bát thức thành tứ trí" (chuyển tám thức 
thành bốn trí). 

Bốn trí này nẩy nở hoàn toàn ví như một hoa sen 
nở tột độ, đó là để tài của chương thứ III tiếp theo sau, 
dành cho "PADMA", biểu hiệu thứ ba của Đại Mạn đà 
la. 

(trích tạp chí Từ Quang số 217-218, tr. 30-37, 
Sài Gòn tháng 9-10 năm 1970) 


LÌ 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 109 





CHƯƠNG III 


HOA SEN, TƯỢNG TRƯNG 
CHO SỰ KHAI TÂM 


oa sen là biểu tượng của sự khai tâm, kiến Phật 
và đắc Thanh Tịnh. 

Tương truyền, vừa ra khỏi bụng mẹ, hoàng tử Tất 
Đạt Đa (Siddhârta) - đức Phật tương lai - liền đạp đất 
và bước đi bảy bước, dưới chơn có bảy hoa sen mọc 
lên: Thế là mỗi bước đi của Bồ tát là một tác động 
khai tâm. Các đức Phật tọa thiển an định được miêu tả 
ngồi trong những đóa hoa sen và sự phát triển hoàn 
toàn của tâm định được tượng trưng bằng một hoa sen 
nở bét, ở trung tâm và trên các cánh có những hình 
tiêu biểu cho các công đức và uy lực của chư Phật, Bồ 
tát. 

Cùng một cách, những "tâm huyệt" (centres de 
conscience) trong thân thể con người (về sau chúng ta 
sẽ trở lại vấn để này) được miêu tả bằng những hoa 
sen, có nhiều cánh hoặc ít cánh tùy tác dụng của mỗi 
huyệt, màu sắc khác nhau, mỗi màu tương đương với 
thể tánh của huyệt. 


Hoa sen được chọn vì lẽ sau đây. 


110 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





Từ cảnh hắc ám của bùn đất, sen đã thoát ra, trồi 
lên mặt nước và vọt lên cao để sè cánh mở lòng, 
không một chút bợn dính với cảnh bùn nước trong đó 
sen đã sanh ra. Tâm con người cũng thế, đang bị vùi 
trong thân tứ đại bùn lầy và đày đọa ở một thế gian có 
năm nhơ bẩn. Như sen kia, tâm sẽ thoát ly nước đục 
của ái dục và vô minh, sẽ vươn mình lên nơi cao tột, 
sau khi đã chuyển "thức" thành "trí", biến hóa những 
hôi tanh của bùn thành hương nhị của hoa, tức là tâm 
bổ đề trong sáng, viên ngọc "mani" vô giá nằm giữa 
hoa sen khai nở đến mức tận cùng (pzđma). Thế thì 
thánh nhơn cũng là người, nhưng là một người đã vượt 
lên trên cao của thế sự thế tình, vượt lên cả con người 
tầm thường của chính mình. Dầu rằng gốc rễ còn chôn 
sâu trong lòng đen tối của thế gian này, đầu đã ngước 
lên trong ánh sáng viên mãn huy hoàng, tâm trí thông 
đạt với tất cả những cảnh thâm sâu nhứt như với cảnh 
cao tột nhứt, với hắc ám như với quang minh, với vật 
chất như phi vật chất, với cái hạn lượng của cá thể như 
với cái vô tận vô biên của vũ trụ, với sắc giới như vô 
sắc giới, với luân hồi lục đạo như với Niết bàn tịch 
tĩnh: tất cả đều bao gồm trong một thân. Vì vậy mà 
người ta nói: 

Bậc giác ngộ thoát ly cả "hữu" lẫn "vô" 

Hễ là thánh thì đứng ngoài mọi đối đãi 

(Nâgârjuna: Long Thọ) 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 111 





Nếu trong chiếc ngó sen, vùi sâu trong lòng đất 
tối, không có một sức mạnh thoát ly ra khỏi cảnh u ám, 
thì đóa sen không xoi đất, rẽ nước, và vượt mình lên 
không gian chan hòa ánh sáng thái dương. Cũng thế, 
nếu trong tạng thức, trong chỗ vô minh thâm sâu nhứt 
của con người, không ẩn tàng im ngũ cái khát vọng tự 
ngộ tự giác, thì nhứt định từ địa ngục của luân hồi làm 
gì có bậc Chánh giác xuất hiện? 

Mầm giác ngộ, từ vô thỉ, đã nằm sẵn trong thế 
gian, vì vậy nếu trong quá khứ nhiều đức Phật lâu lâu 
đã ra đời (điểm này được tất cả các tông phái Phật 
giáo nhìn nhận), thì trong hiện tại cũng như trong vị lai 
sẽ có những đức Phật khác xuất thế, mỗi khi những 
điều kiện cần thiết được thực hiện. 

Vì lý do này, đức Phật lịch sử - Phật Thích Ca 
Mâu Ni - được xem như một trong vô số Phật hợp 
thành một dây chuyền bất tận; chớ không phải như một 
Đại Giác độc nhứt và đặc biệt. Trước mắt hàng Phật 
tử, những nét riêng biệt của đức Thích Ca phải mờ 
trước những nét tổng quát của "Phật tánh" trong đó 
chứa đựng một sự thật muôn đời và luôn luôn hiển 
hiện là khả năng giác ngộ thành Phật của con người, 
thậm chí của tất cả chúng sanh hữu tình (toute vie 
consciente). Khả năng ấy nằm sẵn trong mỗi cá nhơn, 
ở nơi sâu kín nhứt. 

Có người, quan sát sơ bể ngoài, tưởng tìm được 


112 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





một mâu thuẫn giữa hai sự việc như sau: đức Phật 
muốn giải thoát nhơn loại ra khỏi sự tin tưởng mù 
quáng nơi thần linh hay một Đấng Tạo hóa độc đoán, 
thế mà về sau, chính đức Phật lại được tôn thờ như một 
vị thần. Họ không hiểu được rằng người ta thờ Phật 
không phải thờ bản thân của con người Tất Đạt Đa Cổ 
Đàm (S¡ddharta Gautama), mà những đức tưởng thánh 
thiện tiểm ẩn trong mỗi chúng sanh và đã biểu hiện 
trọn vẹn trong đức Phật Thích Ca cũng như trong vô số 
đức Phật khác. Xin đừng đắn đo về hai chữ "thánh 
thiện" (divin). Ngay trong kinh điển Nam Phạn, chính 
đức Phật đã không ngại xem như "sống trong Thượng 
đế" (brahma - vihâra) hay như đang ở trong một "trạng 
thái thiêng liêng” (dans un état divin), những người, 
trong chánh định, hành chứng những đức tướng tối 
thượng như từ, bi, hỷ, xả, v.v... 

Vậy không phải con người Cổ Đàm được tôn xưng 
lên hàng Thần Thánh, mà cái "thánh thiện" ở ngài, 
được nhìn nhận như một khả năng có thể thực hiện 
được ở mọi người. Hiểu như thế thì không giảm bớt mà 
tăng thêm cái cao quý của Phật, một sự tăng thêm đi từ 
chỗ trừu tượng đến cuộc sống cụ thể, từ chỗ chỉ tin 
trước kia đến chỗ thực chứng thực nghiệm hiện tại; 
hiểu như thế thì không phải hạ thấp mà đưa lên cao, từ 
cái chơn thật hạ đẳng đưa lên cái chơn thật tối thượng. 


Thần thánh là gì? Đa số là những nhân vật do các 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 113 





dân tộc chưa khai hóa tưởng tượng để miêu tả những 
sức mạnh thiên nhiên như gió, nước, lửa, hoặc những ý 
niệm trừu tượng như ái tình, công lý, hạnh phúc, v.v... 
mà họ chỉ hình dung được xuyên qua những hình tướng 
của ông này bà nọ mà thôi. Chư Phật, Bồ tát không 
tượng trưng cho ý niệm nào, mà là mẫu mực của những 
trạng thái tri giác an lạc tuyệt vời đã thực hiện được 
trong nhân loại và còn phải được thực hiện, nhiều lần, 
trong tương lai. Dầu chư Phật được quan niệm như 
những nhân vật cụ thể, có lịch sử hẳn hoi, kế tiếp nhau 
xuất thế (như Nam tông tin tưởng) hay những khuôn 
mẫu đạo đức, phi phàm, chỉ thấy trong lúc nhập định, 
điều đó không quan trọng, bởi lẽ chư Phật không bao 
giờ là những nhân vật tỉ dụ của những câu chuyện đạt 
đạo ở một cõi phi phàm, cũng không phải hình bóng 
tưởng tượng của những hoài bão xa với với thực tế, mà 
chính là những biểu tượng thấy được và những hình 
tướng chứng nghiệm được của một sự thành tựu công 
đức cao cả, trong thân xác của một người thế gian. Chỉ 
ở điểm này, cái Vô thượng giác mới trở thành, trước 
mắt ta, một cái gì hết sức là chơn thật, mới tự hoàn 
thành trong đời sống thế gian và trở nên linh động lạ 
thường trong sự hiện hữu của con người. 

Các Tổ sư của Đại thừa Phật giáo, nhứt là của 
Kim Cang thừa, không ngớt nhắc đi nhắc lại điều này 
khi, với sự phát triển của Không Tông và Duy Thức 


114 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





học, xuất hiện cái nguy cơ biến phần chơn thật vừa nói 
của Phật giáo thành toàn là những ý niệm trừu tượng. 

(trích tạp chí Từ Quang số 219-220, tr. 80-83, 

Sài Gòn tháng TI-12 năm 1970) 


LÌ 


BIẾU TƯỢNG "NHƠN DẠNG" 
CỦA CÁC THÂN CHÚ 


Những ý thức và chứng đoán triết lý đều có tính 
cách trừu tượng, vì vậy cần được những chứng nghiệm 
ngay đây của suy tư và đời sống hàng ngày luôn luôn 
điều chỉnh. Yếu tố "nhơn dạng"), ở đây, không phát 
sanh, như ở các dân tộc bán khai, từ cái bất năng lấy trí 
mà hiểu, mà ngược lại, từ chính ý muốn thoát ly tất cả 
những øì thuần trí óc, hoàn toàn lý thuyết và duy nhứt 
ý niệm, để đi sâu vào cái thực tại ngay đây. Điều này 
không thể xảy ra nếu chỉ có lòng cả tin căn cứ trên lý 
trí và sự ấn định một vài mục tiêu cần đạt, mà phải có 
sự thâm nhập và biến hóa các lớp ý thức chồng chất 
mà những luận giải hợp lý và những tư tưởng suy diễn 
không tài đạt đến. 

Tuy nhiên, một sự thâm nhập và biến hóa như thế 
chỉ có được là nhờ sức mạnh không thể cưỡng của nội 





(1) Nhơn dạng: Có hình dạng loài người. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 115 





quán, nghĩa là của cái thấy bên trong. Phải quán tưởng 
tận đáy đen tối của tiềm thức, chẳng khác hột giống 
kia phẩi được vùi sâu dưới đất, mới mọc nhanh và phát 
triển được. 

Người ta có thể nại rằng những cảnh vật thấy 
trong lúc quán tưởng thuần là chủ quan, nay vầy mai 
khác, có gì chung quyết đâu. Nhưng ngôn ngữ, văn tự 
cũng có øì là quyết định! Đeo theo ngôn ngữ, văn tự, 
cái nguy còn nặng nể lớn lao hơn nhiều, bởi lẽ tiếng 
nói có khuynh hướng rút hẹp và hạn chế, còn những 
chứng nghiệm và biểu tượng, trái lại, chứa đựng bên 
trong một cái gì rất là sống động, sanh sôi nẩy nở và 
già dặn mùi mẫn. Những "tâm chứng" và biểu tượng 
vừa hiển phát vừa nẩy nở đến mức tự vượt khỏi mình. 
Tâm chứng và biểu tượng quá phi sắc (phi vật chất) và 
"trong sáng như hư không" đến nỗi không thể trở nên 
những đối tượng để ta lấy mắt mà thấy, để ta bám vào 
mà suy diễn. Ta không thể quan niệm chúng là như thế 
này hay như thế nọ, ta cũng không thể đóng khung hay 
định nghĩa chúng. Luôn luôn chúng có khuynh hướng, 
khi nẩy nở, bước từ sắc sang qua vô sắc, từ hữu hình 
sang vô hình, còn những øì thuộc về tâm tưởng thì có 
khuynh hướng nghịch lại, nghĩa là chai cứng thành giáo 
điều hay thành khái niệm chết đơ. 

Tính cách chủ quan của những ảnh tượng quán 
tưởng không làm hỏng phần chơn thật chứa đựng bên 


116 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





trong. Cảnh quán tưởng không phải là cảnh vọng 
tưởng, mộng ảo, mà hết sức chơn thật vì đó là cái chơn 
của "tâm cảnh" (tấm kiếng tâm). Phải hiểu rằng những 
ông này bà nọ thấy trong quán tưởng không gì khác 
hơn là biểu tượng nhơn dạng của những tri kiến cao tột 
và những khát vọng cũng cao tột của tâm tánh con 
người. Sự hiển hiện của những hình ảnh tượng trưng đó 
không có gì là kỳ quái. Cái gì chứng được bên trong, bị 
tâm phóng chiếu rất nhiều và hóa thành hình dáng 
thấy được. Nói một cách khác, những ảnh tượng đó là 
do tâm ta tạo ra, gần như việc nhà nghệ sĩ, từ một ý 
nghĩ chủ quan, một xúc động tình cảm hay một cái mơ 
thấy, sáng tác nên một tác phẩm khách quan, như một 
bức họa, một bài thơ hay một bản nhạc, toàn là những 
vật có thật và vĩnh viễn riêng biệt, độc lập đối với 
nghệ sĩ. 

Nhưng muốn diễn đạt hoàn toàn tư tưởng mình, 
nghệ sĩ phải đạt đến mức tối cao thuật diễn tả và sử dụng 
tất cả tài nguyên kỹ thuật. Người dùng tâm sáng tạo cũng 
thế: phải làm chủ mọi tác dụng của tâm trí mình và ứng 
dụng một vài phương tiện trợ duyên nào đó, mới có thể 
làm cho nội quán của mình có một giá trị chơn thật. 
Những phương tiện trợ duyên kỹ thuật đó là: yømra, 
manfra và mudrâ, song chiếu với kiến, văn và giác, tiêu 
biểu cho ý, khẩu và thân. 


Yanfra được dùng thay cho mmandala (mạn đà la), 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 117 





là hệ thống biểu tượng làm cơ bản cho pháp môn quán 
thuyển (contemplation spirituelle). Ngay trung tâm 
điểm của các biểu tượng này, thường vẽ một hoa sen 
nở tét (pađma), có 4, 8 hay 12 cánh. Hành giả phải tập 
trung nhãn quan vào điểm ấy và lấy đó làm điểm khởi 
đầu của công phu thiền quán. 

Manmrra là mật ngôn hay chơn ngôn, tục gọi thần 
chú, tiếng tượng trưng mà vị chơn sư trao truyền cho 
môn đệ, làm cho thâm tâm người đệ tử rung động và 
đưa tâm đến chỗ chứng nghiệm cao nhứt. 

Mudrâ là cử chỉ của thân, đặc biệt là của tay (bắt 
ấn quyết), khi miệng đọc thần chú hay khi làm lễ cúng 
dường, mà cũng là thái độ bên trong để thêm thần lực 
cho ấn quyết. 

Theo cổ Phật giáo, hễ đạt đến mức biểu hiện 
được nguyện lực của người thì những động tác tuyệt 
luân phóng xuất những tác dụng cao tuyệt. Trong Kim 
cang thừa, ý niệm ấy có một nghĩa mới: khi thân, khẩu, 
ý đồng dung hòa trong một động tác chung thì động tác 
chung này cho phép hành giả thâm nhập vào những 
động lực của pháp giới, để bắt những động lực của vũ 
trụ phục vụ những mục đích của mình. 

Những sức mạnh làm chuyển động vũ trụ, theo 
quan niệm Mật tông, không khác những sức mạnh 
chuyển động tâm linh con người; nhận định được 
những thần lực trong nội tâm và biến hóa được chúng, 


118 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





không phải trong tham vọng riêng tư mà trong mục 
đích lợi lạc chúng sanh, đó là chỗ nhắm của các chơn 
ngôn hay thần chú. 

Người Phật giáo không tin có một giữ gìn khách 
quan khác biệt với con người, để con người tìm phương 
chui vào bộ động cơ của thế giới ấy. Thế giới bên 
ngoài và thế giới bên trong (ngoại cảnh, nội tâm), đối 
với Phật giáo, chỉ là hai mặt của một tấm lụa đệt với 
những đường tơ của tất cả sức mạnh, của tất cả biến 
cố, của tất cả pháp (sự việc), những đường tơ ấy chằng 
chịt nhau, kết thành một hệ thống tương quan chi phối 
lẫn nhau, hệ thống này vô chung và không thể bẻ gãy 
được. 


Tiếng /anra có nhiều nghĩa, tất cả đều phát xuất 
từ ý niệm "chỉ", "vải", "dệt". Tanira gợi ý cái trạng 
thái chằng chịt xổ rế của tất cả sự việc và tất cả hành 
động (nghiệp), sự hỗ tương chi phối của mọi sự vật có 
trên thế gian, sự liên tục trong lý nhân quả thay nhau, 
nhân sanh quả, quả rồi lại làm nhân, cũng như sự liên 
tục trong tiến trình phát triển tâm linh và truyền thống, 
ví như một sợi chỉ chạy dài theo đoạn vải của chiếc 
khung, dệt nên những biến cố lịch sử và những mảnh 
đời cá nhơn. Vậy /amra cũng có nghĩa là truyền thống, 
sự kế truyền tâm linh. Những chữ dùng để viết chơn 
ngơn hay thần chú, đa số có tánh cách huyền bí, bởi vì 
thâm nghĩa của các chơn ngôn là chỉ mối tương quan 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 119 





mật thiết của nhứt thiết pháp (mọi sự mọi việc), sự 
song chiếu giữa đại thiên địa và tiểu thiên địa, giữa 
tâm và cảnh, giữa quyển và thực, giữa vật chất và 
tinh thần. 

Cốt yếu của huyền học mật tông là như thế, môn 
này đã nẩy nở như một tổng kết cần thiết của giáo 
pháp và hành môn của hai trường phái Duy Thức và 
Du Già - phái trước nhấn mạnh về phần lý thuyết, phái 
sau về phần thực hành của chung một giáo pháp. - Sự 
phát triển của Ấn giáo đã chịu nhiều ảnh hưởng của 
hai trường phái này. 

(trích tạp chí Từ Quang số 221-222, tr. 88-91, Sài 
Gòn tháng 1-2 năm 1971) 


LÌ 


TRÍ HUỆ VÀ THÂN LỰC 


Mật tông của Phật giáo ảnh hưởng lớn lao Ấn Độ 
giáo đến nỗi, cho tới ngày nay, phần đông học giả lỗi 
lạc Tây phương còn giữ cái cảm tưởng rằng Mật tông 
là một đường lối tu hành của Ấn Độ giáo được du nhập 
vào Phật giáo. 

Ngược dòng thời gian, mấy trăm năm trước kỷ 
nguyên cơ đốc, nhiều kinh điển của Phật giáo như loại 


120 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





Manjusri-mũlakalpa đã chứa đựng nhiều mạn đà la, 
thần chú, ấn quyết, hoặc như các loại kinh nói về Đà la 
ni của Đại Chúng bộ mà người ta tin đã xuất hiện trong 
thế kỷ đầu sau J.C. Đến thế kỷ thứ ba hay thứ tư, Mật 
tông đã phát triển khá rộng như người ta nhận thấy 
xuyên qua bộ Gwhyasamâja tanira thuộc về thời đại 
này. 

__ Lại nữa, nếu lấy những "chơn ngôn" (tantras) của 
Ấn giáo đem ra đối chiếu với chơn ngôn của Phật giáo 
thì càng dễ thấy sự cách biệt giữa đôi bên, dầu bên 
ngoài mới xem có những chỗ giống nhau, về phương 
pháp cũng như về mục tiêu. Chẳng những thế, người ta 
còn có bằng chứng rằng những chơn ngôn Phật giáo có 
một ưu thế tiên lập chẳng những về mặt lịch sử mà còn 
về mặt ý niệm. 

Thế kỷ thứ 9, một đại triết gia của phái Shivaisme 
thuộc Ấn giáo, đã chấp nhận ý kiến của Nâgârjuna và 
các môn đệ, theo đó Ân giáo đã lấy khoa Chơn ngôn 
của Phật giáo, chớ không phải Phật giáo lấy của Ân 
giáo. Quan điểm này, về sau, còn được nhiều học giả 
Ấn Độ khác, như B8. Bhafracharyya, nổi danh về công 
trình nghiên cứu Mật tông, nhiệt liệt binh vực. Các học 
giả này, ngoài việc trưng bằng chứng rằng chơn ngôn 
của Ấn giáo xuất phát từ Kim Cang thừa của Phật 
giáo, còn cho đây là một sự nhái theo quá vụng về. 


Dầu ai nghĩ thế nào đi nữa, trên thực tế, không 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 121 





thể đem Mật tông Ấn giáo ra so sánh với Mật tông 
Phật giáo được, bởi vì đôi bên phát xuất từ những tiền 
đề, những luận cứ khác biệt. Người ta không thể đặt 
Phật giáo với Bà la môn giáo cùng ngang hàng nhau 
lấy lẽ là đôi bên đồng dùng chung những phương pháp 
du già (thiển quán) và một số danh từ triết học hay 
thuật ngữ, cũng thế, người ta không thể rút từ những 
chơn ngôn của Ấn giáo những kết luận, bằng lối suy 
diễn, về lập trường tâm linh của những chơn ngôn Phật 
giáo. Càng truy nguyên, người ta càng thấy không có 
một tương đồng nào giữa những ý niệm cơ bản của đôi 
bên cũng như giữa những hình thức diễn đạt những ý 
kiến ấy, mà đây mới là điều quan trọng hơn những nét 
giống bên ngoài. 

Sự sai khác quan trọng nhứt nằm trong quan niệm 
về cái thân lực mà đôi bên, Ấn giáo và Phật giáo, đều 
mong thâu dụng. 

Ấn giáo quan niệm thần lực ấy - mà họ gọi là 
Šakri - như một âm lực sáng tạo của Thượng đế (Thần 
Siva) hay của vô số thần hệ thuộc Thượng đế. Quan 
niệm này rất xa lạ với Phật giáo. Lại nữa, Mật tông 
của Ấn giáo đặt trọng tâm vào thần lực đó để ứng 
dụng theo mục tiêu của họ. Phật giáo đặt trọng tâm ở 
trí lực, nghĩa là ở sức mạnh của trí huệ hay Bát nhã 
(prajnã) và cố gắng thoát ly các sức mạnh khác đang 
trói buộc họ vào bánh xe luân hồi. Nói là thoát ly chớ 


122 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





thật sự Phật giáo, theo đường lối của Kim Cang thừa, 
cố thanh tịnh và biến hóa những phàm lực thành thánh 
lực, như thấy nói trong các danh từ "khử trược tổn 
thanh", "hỏa diệm hóa hồng liên".... với nghĩa diệu 
dụng tất cả sức mạnh của tâm, không phải trong chiều 
hướng của dục vọng vô minh, mà của sự giác ngộ 
quang minh. 

Chứng được Chơn Không (sũnyatâ) là có Trí Huệ 
hay Bát nhã (prajnâ), mà chứng Bát nhã là Giác ngộ 
hay thành tựu Bồ để (bodhi). Nếu luận theo Ấn giáo 
thì âm lực là Trí Huệ, còn dương lực là Đại BI. - Trí thì 
tịnh, Bi thì động. Thật sự, Trí là dụng của Tâm thanh 
tịnh, mà Tâm thì bao hàm tất cả cho nên Trí lực cũng 
bao hàm tất cả và thường hằng như Tâm. Bi lực được 
xem thuộc dương vì tánh của nó là động. Khi hai cái 
âm dương này hòa hợp nhau - hay để nói theo Phật 
giáo, khi Bi Trí song tu đạt đến mức thành tựu viên 
mãn - thì đắc quả Bồ đề hay thành Phật. Thông minh 
mà không tình cảm, Trí huệ mà không Từ bi, tất nhiên 
dẫn đến chỗ hư huyền vô bổ, đến cái chết của tâm linh 
và cái ngoan không trống rỗng. Ngược lại, tình cảm mà 
không lý trí, từ bi mà thiếu trí huệ thì cũng chỉ đi đến 
chỗ điên đảo lộn xộn mà tan rã. Nhưng khi hai cái sức 
mạnh Bì Trí được dung hòa hợp nhứt trọn vẹn thì cái 
cụ túc viên mãn (plénitude) hiển hiện ngay cũng như 
cái vô thượng chánh đẳng chánh giác. Theo lý âm 
dương, hễ có hòa hợp là có sanh hóa, Mật tông Phật 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 123 





giáo lấy phương tiện (upâya) làm yếu tố động hay 
dương và trí huệ (prajnâ) làm yếu tố tịnh hay âm. Ấn 
Độ giáo làm ngược lại: phần âm $Szk¡ lại kể là động 
còn phần dương Siva, thanh tịnh tự tại, thì kể là tịnh 
hay tiêu cực. Theo lối biểu tượng của Phật giáo, Người 
biết (Phật) nhập làm một với đối tượng (Không tánh 
hay Trí Bát nhã), như nam nữ, lúc giao cấu, hợp nhau 
làm một, trong một khoái lạc cực độ và không thể tả 
(mahâsukha). Do đây mà các mạn đà la, các quán Phật 
và Bồ tát, tượng trưng cho sự chuyển hóa của phương 
tiện, được vẻ thành hình nam nhân ôm choàng một 
hình nữ, tượng trưng cho Trí huệ, để nói lên cái ý nghĩa 
Bi và Trí phải song tu đến mức nhập làm một. Như 
vậy, trong Mật tông Phật giáo không có cái ý niệm 
hoặc hành động dâm dật, dưới nhãn hiệu âm dương 
hòa hợp của phái "Saktisme" hay Mật tông của Ấn 
giáo. 

Nói tóm lại, không thể lẫn lộn Mật tông Ấn giáo 
với Mật tông Phật giáo, dầu rằng bể ngoài hai bên có 
chỗ mường tượng tương đồng. Điểm sai biệt quan trọng 
nhứt là Ấn giáo chấp nhận có Thượng đế sáng tạo, còn 
Phật giáo thì bác hẳn quan niệm này. Hình Phật A Di ở 
trung tâm mạn đà la không tượng trưng cho Thần Tạo 
hóa mà cho cái Thể viên mãn cụ túc (la Plénitude 
spirituelle). Mọi hiểu sai về điểm này làm xáo trộn tất 
cả hệ thống Phật giáo. 


124 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





(trích tạp chí Từ Quang số 223-224, tr. 45-48, 
Sài Gòn tháng 3-4 năm 197T) 


LÌ 


THẬT NGHĨA CỦA ÂM DƯƠNG TRONG NGÔN 
NGỮ 
TRỪU TƯỢNG CỦA KIM CANG THỪA 


Vì có sự lẫn lộn và xáo trộn giữa Mật tông của 
Phật giáo (tantrisme) và Mật tông của Ấn giáo 
(saktisme) cho nên, chí đến ngày nay giáo pháp và 
ngôn ngữ của Kim cang thừa vẫn chưa được hiểu một 
cách đúng đắn. Về phương diện ngôn ngữ, chúng tôi 
không chỉ nhắm vào hình tượng tranh ảnh mà còn 
nhắm vào kinh sách thường được viết chẳng phải cho 
người tầm thường mà cho người đã được khai tâm mở 
trí về lối tu đặc biệt này. Ngôn ngữ dùng trong Mật 
tông là một loại ngôn ngữ bí hiểm, "lộn mèo", cái cao 
thượng nhất bị đặt vào chỗ thấp nhất, cái thiêng liêng 
bị biến xuống mức tầm thường, cái siêu việt trở thành 
phàm phu và nhiều hiểu biết thâm sâu lại ngụy trang 
dưới những hình thức nghịch thường hết sức là thô lỗ. 
Chẳng những bí mật mà còn là một lối kích động để 
đánh thức đám đạo học thuở ấy quá thiên về trí đến bỏ 
mất tâm linh. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 125 





Như đức Phật thuở xưa đã chống lại những giáo 
điều hẹp hòi của giai cấp Bà la môn tự dành nhiều ưu 
thế, các bậc Tất đàn (Siddhas), tức các bậc tổ sư của 
Mật tông, đã chống lại lối tu khép mình trong am 
thanh, xa hẳn những thực tế của xã hội. Ngôn ngữ cũng 
như lối sống của các vị này được sáng chế riêng biệt, 
chỉ có người cùng một môn phái mới hiểu nhau, vì vậy 
nếu hiểu theo nghĩa đen thì dễ mà lạc lối trong công 
trình tu luyện, bằng không thì cũng bỏ cuộc trước thái 
độ dễ lầm là khinh thần bán thánh của Mật tông. Tới 
đây, người ta hiểu tại sao, một khi Phật giáo đã thất 
truyền trên đất Ân, kinh điển bí hiểm của Mật tông bị 
quên lãng, và tại sao tông này đã rơi vào tình trạng của 
một tục thờ cúng bình dân đầy dẫy những lễ thói dâm 
đật làm cho học giả Tây phương phải có những nhận 
định sai lầm về một pháp môn thật ra rất đúng với 
Chánh pháp. 

Không có gì lầm lạc hơn là kết luận rằng, về mặt 
tinh thần tu tập, Mật tông có thái độ như thế này hay 
thế khác. Thái độ của tông này không thể tìm ra bằng 
lý luận, bằng so sánh, cũng không thể tìm bằng những 
dẫn chứng kinh sách cổ, mà chỉ bằng sự kinh nghiệm 
thực tu thực tập, theo truyền thống còn tổn tại và đúng 
với những phương pháp quán tưởng hiện còn được tuân 
hành ở Tây Tạng, Mãn Châu và một vài môn phái như 
Chân Ngôn và Thiên Thai ở Nhựt Bổn. 


126 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





Về thuyết âm dương được áp dụng trong Mật tông 
Phật giáo, nên biết rằng các Bồ tát có đáng nữ nhơn 
thấy trong các mạn đà la (mandalas) như Bát Nhã và 
Chuẩn Đề (Cundi) thật ra là những nhơn vật phi nam 
phi nữ, bởi vì Mật tông Phật giáo không chấp nhận cái 
ý niệm nam nữ phối hợp một cách dâm dật như Mật 
tông Ấn giáo hay "Saktisme". Các Bồ tát trong mạn đà 
la được tượng hình chỉ là để tiêu biểu cho Trí bát nhã, 
cho Thức hay cho Ấn quyết (mudrã) là cử chỉ nhập một 
với bản thể (attitude đunification). 

Lại nữa, cũng không nên quên rằng những hình 
tượng ấy không phải phỏng theo hình dáng của người 
thế gian mà theo những hình bóng thấy trong lúc nhập 
thiển quán tưởng. Trong trạng thái này, không còn có 
vấn để nam nữ theo thường tình thế gian mà chỉ có sức 
tập trung thu hút của tâm linh, sức này chi phối cả tinh 
thần lẫn vật chất là ảnh dọi của tinh thần hay tâm thức 
(reflet du spirituel). Đạt đến mức này là đạt đến mức 
"thể nhập" cao độ nhứt mà chúng ta gọi là Giác ngộ, 
để trở thành Chơn không (sũnyata). Trạng thái này 
được gọi là Mahâmudrá (Đại Ấn quyết); một môn phái 
thiển quán quan trọng nhứt của Tây Tạng đã lấy danh 
từ này làm tên. 

Trong những hình thức của Mật tông Phật giáo ở 
Ấn Độ, Mahâmudrâ được xem như nguyên lý "âm” 
vĩnh cửu, bất diệt. Danh từ Mahâmudrâ không chỉ một 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 127 





vật gì; nó thoát ly mọi màn hư vọng bao trùm vạn vật; 
nó sáng chói như mặt nhựt giữa trưa mùa thu, là cơ bản 
của mọi thành công, là sự đồng nhứt của Ta bà và Niết 
bàn; thân của nó là Đại bi không giới hạn ở một vật 
nào, chính nó là Đại Tự tại. 

Trong sách "AnangavaJra" có một câu làm cho 
nhiều người phân vân: muốn thành tựu Đại Ấn quyết 
(Mahâmudrâ), tất cả nữ nhơn phải hiến thân cho hành 
giả. Hiểu câu này theo mặt chữ thì không còn sai lầm 
nào to hơn. Đã nói, ngôn ngữ của Mật tông là một lối 
nói "lóng", vì vậy ở đây phải lấy ý mà hiểu và biến 
những cái cụ thể trong lời nói thành những ý niệm trừu 
tượng. Cái nghĩa đen "hành giả phải là nhân tình của 
tất cả người nữ" phải được hiểu là "hành giả phải mở 
rộng tình thương (đại bi) để thương mọi vật mọi loài". 
Lồng đại bi bao trùm vạn vật và mối tình gắn bó nam 
với nữ, xét đến chỗ tận lý, là một chớ không phải hai. 
Cái trước và cái sau đều là ái tình, là tình thương, và 
như vậy là đồng thể, nhưng khác nhau ở chỗ cao hạ. 
Lòng đại bi là hình thái cao thượng nhứt của tình 
thương còn sự ân ái nhục dục giữa nam và nữ cũng là 
một hình thức của tình thương nhưng là thứ hạ đẳng 
nhứt. 

Một đoạn sách khác còn gây nhiều hoang mang 
hơn nữa, vì tánh cách thương luân bại lý của nó, nếu 
hiểu theo nghĩa đen: "hành giả nào giao cấu với mẹ, 


128 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





với chị, với em gái và con gái của chị mình, sẽ thành 
công trong nỗ lực đạt đến mục đích tối thượng". 

Nếu hấp tấp lên án câu nói có vẻ nghịch luân này 
thì phải lên án luôn câu sau đây trong Kinh Pháp Cú 
của Phật: "Người Bà la môn nào giết cha hay mẹ, thí 
hai vua của dòng sát đế lợi và tiêu diệt một vương 
quốc với tất cả dân chúng trong nước, người ấy không 
có tội lỗi gì cả". Giết cha hại mẹ là một trong những 
tội trọng gọi là ngũ nghịch, lẽ nào Phật lại tự mâu 
thuẫn sao? Không. Nghĩa ẩn của câu vừa nhắc lại là 
như sau. Cha với mẹ ám chỉ "ngã mạn" và "ái thủ". 
Ngã mạn là kiêu hãnh về cái "ta" còn ái thủ là lòng 
tham sống sợ chết. Chính hai cái "chấp" này làm cho ta 
chết đi sống lại trong sáu nẻo luân hồi, hay nói một 
cách khác, chính chúng là nguyên nhân sanh ta ra như 
cha và mẹ. Hai vua ám chỉ hai quan niệm sai lầm về lẽ 
"đoạn" và thường". Đoạn là tưởng hễ chết là hết còn 
thường là tưởng xác chết nhưng linh hồn còn mãi mãi. 
Phải diệt hai vua là diệt hai cái tin tưởng sái quấy này. 
Còn vương quốc và tất cả dân chúng ám chỉ "thập nhị 
xứ" tức 6 căn và 6 trần. Người Bà la môn ám chỉ vị tì 
khưu nghĩa là người tu hành giải thoát. 

Phải cố hiểu nghĩa ẩn của kinh sách như thế, bằng 
không thì sẽ lố lăng lên án những ý niệm tựu trung 
không có gì là phạm thượng hay nghịch với luân lý 
cương thường. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 129 





Trở lại câu nói phía trước: "tất cả người nữ phải 
hiến thân...". Tất cả những người nữ ở đây có nghĩa là 
những nguyên lý âm trong con người danh sắc hỗn hợp 
của mỗi chúng ta. Đối lập với những nguyên lý "âm" 
này, có những nguyên lý "dương" đồng số lượng. Bốn 
của những nguyên lý âm tạo thành một nhóm riêng, đó 
là sanh khí hay sanh lực của bốn "đại" là địa, thủy, 
hỏa, phong, và của những "huyệt" (cakra) trong thân 
CON người. Ở mỗi huyệt hay giai từng ý thức (plan de 
conscience), hành giả phải làm cho hai khí âm dương 
hòa hợp với nhau, có như thế mới đạt đến mục đích tối 
hậu là chứng quả. Nếu những danh từ "mẹ", "chị", "con 
gái", v.v... được hiểu như ám chỉ những sanh khí hay 
sanh lực của tứ "đại" (mahâbhutas) thì nghĩa của lối 
nói tượng trưng này thành rõ ràng. Nói cách khác, thay 
vì đi tìm sự giao cấu về mặt thể xác với nữ nhơn, hành 
giả phải thực hiện ngay trong nội thân sự phối hợp của 
nguyên lý âm và dương có sẵn trong tự tánh, khi tu 
luyện. Chúng ta hãy nghe đoạn sách sau đây giải thích 
lối tu luyện đặc biệt của Mật tông: 

"Sanh lực của ngũ uẩn, do tự tánh của nó, thuộc 
về trạng thái đương của Phật tánh, phần dương này 
phát hiện theo đường mạch phía trái. Sanh lực của ngũ 
giới (sắc giới, thọ giới, tưởng giới, hành giới, thức giới) 
do tự tánh của nó, thuộc về trạng thái âm của Phật 
tánh, phần âm này phát hiện theo đường mạch phía 


130 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





mặt. Khi hai dòng sanh khí này từ trên đi xuống và 
giao hợp ở trung mạch thì là thành công trong sự thực 
chứng Phật tánh tới mức cứu cánh” 

Vậy sự giao cấu, phối hợp của hai khí âm dương 
trong thân người tu luyện không có gì khác sự phối hợp 
của hai khí ấy trong vũ trụ, đúng với câu "âm dương 
hòa vạn vật sanh" của triết học Trung Hoa. Hành giả 
phải thực hiện sự hòa hợp ấy nơi tự bổn thân và từ cấp 
thấp nhứt là thiếu âm đến cấp cao tột độ là thái âm tức 
nguyên lý âm vĩnh cửu bất diệt. 

Chỉ có khi nào chúng ta có khả năng nhận xét sự 
việc của thế giới hữu hình vật chất, ngay trong tự thân, 
dưới triển vọng của sự việc trong vũ trụ, nghĩa là lấy 
việc của tiểu vũ trụ là thân ta mà nghiệm xét việc của 
đại vũ trụ, rồi nhân đó mà chiến thắng, khắc phục cái 
"ngã" và "ngã sở" với tất cả những tình cẩm quan 
niệm, thành kiến ngã chấp, chỉ có khi ấy chúng ta mới 
cất mình lên được cảnh giới thường tịch của giải thoát 
và giác ngộ viên mãn. 

Người luyện đạo dùng chơn ngôn kéo về cảnh 
phàm trần những huyền lực của thượng giới, vật chất 
hóa chúng, không phải để cho chúng trở thành phàm 
mà là để thực chứng chúng và biến chúng thành một 
sức mạnh đầy đủ hiệu năng. Người luyện đạo biết rằng 
sức mạnh của thiển quán to lớn hơn nhiều sức mạnh 
của bản năng, bá nhã hay trí huệ phải mạnh hơn khí 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 131 





hậu thiên sanh hóa (sakti). Thật vậy, sakti là sức mạnh 
mù quáng, vô minh, chỉ biết tạo ra cảnh thế gian hư 
vọng, vì vậy chỉ làm cho sa đọa mỗi lúc mỗi thêm sâu 
trong hố của biến dịch hóa sanh, của vật chất nặng nể 
và của sự sai biệt. Sức mạnh vô minh ấy chỉ được phá 
trừ và lật ngược lại thành sức mạnh giác ngộ bằng 
phương pháp thiển quán mà thôi. 
(trích tạp chí Từ Quang số 225-226, tr. 67-72, 
Sài Gòn tháng 5-6 năm 1971) 


LÌ 


SỨC MANH CỦA THIÊN QUÁN 


Trong Kinh Phật có câu: vì một niệm vô minh bất 
giác cho nên mới có tạo nghiệp. Thế giới là do tư 
tưởng mù quáng của chúng sanh tạo ra, bởi cớ chỗ 
khác nói: vạn pháp duy thức. Thức là tâm vọng động, 
bất tịnh, tức là những niệm vô minh bất giác vừa nói. 
Mà hễ tạo được thì cũng diệt được, và có diệt được là 
chỉ khi nào có chơn định chơn quán. Vì sao? Vì định 
quán tột độ thì huệ sanh biết tất cả sự vật, gọi là có 
"nhứt thiết chủng trí". Chính thiển quán tột độ biến 
thức vô minh thành sức mạnh làm tan rã những gì thức 
đã tạo trước kia. Không có gì huyền diệu và khó hiểu 


132 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





cả. Nhờ thiển quán, chúng ta nhận chân thế nào là thế 
giới và những sức mạnh nào tạo ra thế giới. Nhận được 
như thế là chúng ta làm chủ được thế giới và những sức 
mạnh ấy, chúng ta sai sử chúng được. Nguyên tắc là 
như vậy, nhưng vì những sức mạnh ấy nằm im trong 
chúng ta, vô hình vô tướng, chúng ta không thể bỗng 
dưng mà sai sử điều khiển được. Phải làm cho chúng 
biến hiện thành hình tướng thấy được. Hình tướng đó là 
những biểu tượng trong các mạn đà la mà vai trò giống 
như vai trò của một "catalyseur", thường dùng trong 
hóa học để làm cho một chất lỏng, thí dụ, tự đột biến 
thành một chất thủy tinh cứng rắn, nhờ đó mà người ta 
biết được thể tánh và cơ cấu của chất lỏng ấy. Trong 
sự thay đổi trạng thái này, thật ra, vật gọi là catalyseur 
không có một tác động trực tiếp nào hết, không phải 
nó làm cho chất lổng hóa thành chất cứng, miễn nó 
hiện diện trong chất lỏng kia là có sự phẩn ứng ngay 
dưới hình thức một sự biến hóa. Trước hay sau sự biến 
hóa này, vật catalyseur vẫn như một, không hao mòn 
thay đổi gì cả. Những hình vẽ tiêu biểu trong mạn đà 
la cũng thế: không phải chúng biến những sức mạnh vô 
sắc thành vật hữu sắc, mà chính sự hiện hữu của chúng 
làm cho cái vô sắc tự biến thành hữu sắc. 

Nói cách khác, lối thiển quán của Mật tông có 
một quyển năng lạ lùng dựa trên mạn đà la 
"catalyseur" tiêu biểu cho những sức mạnh huyền bí, 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 133 





để vật chất hóa những sức mạnh này, bắt chúng hiển 
hiện thành hình dáng trông thấy được. Mầu nhiệm thật 
là mầu nhiệm nhưng không phải không nguy hiểm, nếu 
không có phương pháp làm ngược lại, nghĩa là trả cái 
hữu sắc về với vô sắc, làm tan biến những hình dáng 
để cho những sức mạnh huyền bí bị vật chất hóa kia 
hoàn về nguyên vị. 

Vậy ra trong pháp thiển quán của Mật tông có hai 
tiến trình, trước là tụ sau là tán, trong chỗ không-không 
làm cho có, có rồi phải hoàn lại không. Phép này cho 
ta thấy tính chất rời rạc của bản ngã - do đây Phật bảo 
là vô ngã (anâtman), - tính chất vô thể, tương đối và vô 
thường của mọi hình tướng - hay nói cách khác, vạn 
pháp là không (sunyatâ). Mục đích của Mật tông là 
như vậy: làm hiện thành hình những huyền lực vô hình, 
để thông rõ lẽ tụ tán trong vũ trụ, chớ không phải để tự 
thỏa mãn với những kết quả huyền diệu của thiển 
quán, vì vậy không nên say mê và bám víu vào những 
kết quả này, rất có hại. 


Người tu Mật tông thành công được trong thiển 
quán này tiến một bước tiến rất xa trên đường "phá 
vọng hiển chơn". Hơn bất cứ những nhà biện luận hay 
triết học nào, họ thấy rõ như một vật cầm trong tay 
rằng tất cả trên thế gian không có gì đáng gọi là chơn 
thật, vững chắc, đông đặc, thuần nhứt. Họ không dùng 
trí để hiểu và chấp nhận, mà họ tận mắt thấy cảnh tụ 


134 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





tán, cảnh hình thành và tiêu diệt của vạn vật vạn sự, vì 
vậy họ thâm cảm đến mức hoàn toàn biến cải và trở 
thành một con người khác, không còn mê lâm như 
trước. 


Một vật chỉ hiện hữu theo mức linh hoạt cử động 
của nó. Có hiện thực là có hoạt động. Một hình ảnh 
hay một biểu tượng có hiệu năng là một hiện thực. 
Theo ý nghĩa này, chư hóa Phật quán thấy trong lúc 
thiển định chân thật y như tâm đã tạo ra chư Phật ấy, 
còn đức Phật đã được /ởng là nhân vật lịch sử giáng 
trần một lần thôi, thì ngược lại, là không chơn thật, là 
hư vọng (irréel). Một hình ảnh hay một biểu tượng 
không linh hoạt là một hình dáng trống rỗng, hơn nữa 
là một bức tranh để trang trí chơi hoặc một dấu hiệu để 
ghi nhớ một ý niệm, một tư tưởng hay một biến cố 
thuộc quá khứ vậy thôi. 

Chính vì lẽ này mà ở Tây Tạng phép thiển quán 
Mật tông bắt buộc hành giả phải hướng tâm về cái 
"Nhứt" bao gồm toàn thể Pháp giới hay vũ trụ, phải để 
cho Bồ đề tâm khai triển toàn vẹn, và chỉ khi nào hành 
giả nhập làm một với mục tiêu (thể nhập), người ta 
mới để cho hành giả tùy ý muốn thiển quán thế nào và 
bao nhiêu lần cũng được. 

Trong việc bắn cung, người cầm cung phải làm 
thế nào cho hồng tim nằm vững trong mắt mình, mình 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 135 





với hồng tim là một, mới chắc là bắn trúng đích. Cũng 
thế, người thiển quán Mật tông phải tưởng tượng đến 
mức thấy cảnh trí mình muốn đạt và tự nhập làm một 
cái với cảnh trí ấy. Có như thế sự quán tưởng mới có 
định hướng và mãnh lực, nhờ đó mà, bất cứ theo đường 
lối hay phương pháp nào, hành giả tiến tới mà không 
sợ lạc lối trong sa mạc của sự phân tán hay trong rừng 
rậm của những tâm thức sở tạo. Dùng sức mạnh tâm 
thức trong lúc thiển định mà tạo thành (tụ) rồi làm tiêu 
mất (tán) cả một cảnh giới, chỉ cho ta thấy rõ, gấp mấy 
lần sự dùng trí phân tách, cái chơn tánh của mọi hiện 
tượng và cái ngông cuồng của mọi tham muốn và chấp 
trước. 

Tuy nhiên, trước khi đạt đến trình độ này, phải 
gia công luyện tập phần đầu là phần "tụ", làm thế nào 
tạo được trong nội tâm ta hình dáng của chiếc hoa sen 
4 cánh được phác họa trong bức mạn đà la. Hoa sen ấy 
mô phỏng sự khai tâm Bồ đề trong đó những đức tướng 
của Phật hay Chánh giác, mục tiêu của hành giả, tự 
hiển bày riêng rẽ, dưới một hình thức quán sát được. 

Đối với việc đời, thí dụ, như muốn hiểu những thể 
tánh của ánh sáng mặt trời, chúng ta phải phân tách 
ánh sáng ấy thành từng tia, cũng thế, muốn hiểu thế 
nào là Bồ để tâm hay tâm giác ngộ, chúng ta phải 
tưởng tượng từ cái một những đức tướng của tâm ấy. 
Từ cái một bởi vì một tâm chưa giác ngộ không thể 


136 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





hiểu được toàn thể một tâm giác ngộ, mà chỉ hiểu được 
từng phần thôi. 

Nghi thức hành đạo của Mật tông ra tuổng quá 
thiên về âm thanh sắc tướng, nhưng cái phức tạp ấy 
không phải bày vẽ để mà chơi, cũng không phải độc 
đoán quyết định, mà là lối mô phỏng hữu hình của một 
chứng nghiệm nội tâm đã được tích tụ và xác nhận bởi 
nhiều thế hệ, hay của một thực nghiệm tạm gọi là "đại 
hòa tấu", bởi vì do nhiều sức mạnh hay thần lực hòa 
hợp tạo thành đồng một lúc trên bình diện của 3 giới: 
dục giới (vật chất), sắc giới (tình cảm), vô sắc giới 
(tâm thức). 

Cái tác động chung ấy, tuy nhiên, chỉ hòa nhịp 
được khi nào nó không bị những tư tưởng bất tịnh, chấp 
ngã (ích kỷ) làm dao động, vậy cần giữ tâm cho thật 
thanh tịnh và điều khiển sức tỉnh tiến cho đúng hướng 
để cho ở nội tâm lúc nào cũng có một sự bình hòa nhịp 
nhàng (harmonie). Cũng như hòa nhạc, muốn đừng lỗi 
nhịp lạc giọng, phải nghe ngóng trường canh, coi chừng 
sửa dây luôn, và chỉ có những tài tử giỏi mới làm cho 
tất cả đàn trong dàn nhạc ăn dây đúng nhịp với nhau, 
bởi lẽ nghe qua là họ biết đúng hay chưa đúng cung, 
nhờ đổi mài luyện tập lâu ngày. Người nghệ sĩ "chơi" 
cây đờn tâm cũng vậy, phải biết lên dây sửa phím và 
muốn làm được việc này, phải là người đã quen nghe 
được các cung điệu của nội tâm, dày công tập luyện và 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 137 





khéo léo trong việc vặn trục dời phím. 

Với thí dụ này, chúng ta thấy tại sao phải phân 
tách tâm Bồ đề ra từng đức tướng để quán sát thật tận 
tường. Tâm Bồ để như một dàn nhạc trong đó có 
những nhạc khí trổi giọng trầm thấp (dục giới), có 
những nhạc khí khác trỗi giọng trung (sắc giới) và 
những nhạc khí khác nữa trổi giọng cao (vô sắc giới). 
Tuy ba bậc khác nhau, tất cả những giọng ấy đều hòa 
hợp nhịp nhàng êm dịu. Để nguyên vẹn mà xét - cũng 
như nghe một bản nhạc do nhiều thứ đờn hòa tấu - khó 
mà nhận xét. Phải lọc từng loại tiếng đờn và xem xét 
riêng. Giai đoạn này xong rồi thì tất nhiên biết được sự 
tương quan của các tiếng. Sự tác động chung của chúng 
cũng như những trao đổi, xâm nhập hỗ tương của 
chúng. 

Có thể ví Bồ để tâm hay trung tâm chứng nghiệm 
của hành giả với một cái thành. Muốn nhập thành phải 
tấn công bốn mặt và dồn hết sức vào trung tâm điểm 
là thành ấy. Nhờ sự tấn công bốn mặt nhưng cùng một 
mục tiêu này mà hành giả thâu hoạch được những cái 
hiểu biết bất ngờ trên hai phương diện triết lý và tâm 
linh. Tuy nhiên, tán rồi phải tụ, những thành quả lượm 
lặt được với phương pháp phân tách cần phải bổ túc 
bằng những thành quả của phương pháp tổng hợp hay 
tụ để viên thành cái phần còn lại và khó đo lường với 
phương pháp phân tách. 


138 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





Tu chứng được Bồ đề tâm là thể nhập được với 
Chơn thể, với Như lai tạng, là "thành Phật". Muốn đạt 
được kết quả này phải hoàn toàn giải thoát nhờ được 
hoàn toàn giác ngộ. Mà giác ngộ không có nghĩa là 
chối bỏ thế gian, là lên án việc đời để tránh giải quyết, 
mà phải nhìn cho rõ, hiểu cho cùng, bằng không thì bị 
cái nguy hại mù quáng tâm linh hay bị rơi vào cái hố 
hư vô chủ thuyết. 

Vậy người hành đạo cần phải biết hiểu cho đúng 
cách những gì sách vở trình bày về những thực chứng ở 
nội tâm. Văn tự, ngôn ngữ và mọi cố gắng giải thích 
những thực chứng ấy đều thiếu kém, giá trị của các 
phương tiện ấy là giá trị của cái gì gần với sự thật chớ 
chưa phải sự thật. Cũng như những "nốt" đờn, những 
nguyên tắc và luật lệ về hòa âm, v.v... tất cả những cái 
này đều cần để dọn đường, để chuẩn bị cho nhạc sinh 
tiến lên việc học "ngón". Học ngón là học với nhạc 
sống, còn học nốt học ý thuyết là học với nhạc chết. 

Ngũ uẩn của chúng ta là phần thấp thỏi trong con 
người, nhưng chúng liên quan với phần siêu việt là 
Giác Tánh và Nhứt thiết Trí. Kinh Thủ Lăng Nghiêm 
dạy: tất cả lục thức hay sáu lối biết của chúng sanh 
đều là sai bậy, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ Tánh linh 
minh diệu giác. Vậy ra thiện với ác, phàm với thánh, 
sắc với tâm, thế và xuất thế không phải là những cái 
tuyệt đối và hoàn toàn khác biệt hẳn nhau, mà là hai 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 139 





mặt của cùng chung một thực tại. Những đức tướng 

tuyệt vời nảy mầm trong những cái xấu xa, thấp kém, 

đó là một công lệ cần ghi nhớ. Hương thơm của hoa 

huệ, chẳng hạn, là lấy trong mùi thúi của phân bón 
dưới gốc, không có cái thúi riêng và cái thơm riêng. 

(trích tạp chí Từ Quang số 227-228, tr. 54-57, Sài 

Gòn tháng 7-Š năm 1971) 


LÌ 


NGŨ NHƯ LAI VÀ NGŨ TRÍ 


Vậy, thế gian không phải là một địa ngục toàn 
khối, cũng không phải bị phân hóa bởi những mâu 
thuẫn bất khả giải quyết. Một chiếc cầu đã được tìm 
ra, nối liền thế giới hằng ngày của cẩm thọ giác tri 
xuyên qua thời gian với thế giới cao cả của tri kiến bất 
chấp thời gian. 

Chẳng phải bằng khinh miệt và phủ nhận, mà 
bằng sự thanh hóa các duyên trần và những đặc tánh 
nào đó, chiếc cầu này dẫn hành giả thoát ly các duyên 
trần và những đặc tánh ấy. 

Xét về quan điểm năm uẩn hay trạng thái của cá 
nhơn, điều này có nghĩa là, như chúng ta đã thấy, 
những uẩn sắc thọ tưởng hành và thức, tự chuyển hóa 


140 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





thành Phật tánh hay tùy trường hợp, thành những công 
đức tương ứng của Bồ đề tâm. 

Tâm thức cá thể, giới hạn bởi bản ngã, nhờ đạt 
Pháp - nghĩa là nhờ thông hiểu Luật thiên nhiên của vũ 
trụ - trở thành "thức vô biên" (tâm thức của vũ trụ), 
được tượng trưng dưới hình thức Đại Nhựt Như Lai 
(Vairocana) hay Đại Quang Minh (Le Lumineux). Với 
Ánh Sáng vô biên này, "sắc" uẩn của hình dáng cá thể 
trở thành, về mặt tiểm lực, cái "đại thân" trong đó nằm 
sẵn hình sắc của vạn pháp và, đồng thời, được nhìn 
nhận như biểu hiện của cái "Không". Nhìn nhận được 
cái Không hay Chơn Không này là nhờ cái tâm thức 
hẹp hồi trước kia đã thành cái trí sáng như tấm gương, 
phản chiếu vạn vật mà không vướng víu một vật nào, 
cũng không bị một vật nào xâm chiếm hay lũng đoạn 
Ý này được tượng trưng bằng A xúc Như Lai 
(Aksobhya) hay "Bất Động" (L'Inébranlable). 

Để tiêu biểu sự bất động, tượng đức Phật A xúc 
được nắn với bàn tay mặt đụng đất, tượng trưng cho vật 
chất, cho cái gì cụ thể, khách quan. Tuy tiếp xúc đụng 
chạm với vật chất và khách trần, nhưng luôn luôn thể 
nhập với "Đại viên cảnh trí" là trí bát nhã. Trong mảnh 
gương to bao trùm vũ trụ này (tượng trưng cho Chơn 
Không), vạn vật chẳng phải có mà cũng chẳng phải 
không, cũng chẳng phải ở trong mà cũng chẳng phải ở 
ngoài Đại viên cảnh. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 141 





Cùng một cách, nhờ thông đạt cái bản thể duy 
nhứt của vũ trụ vạn pháp, cái bản ngã tư lợi tư ích được 
tiêu trừ lòng đại từ đại bi đối với tất cả chúng sanh 
phát hiện. Ý niệm này được đức Bảo Sanh Nhự Lai 
(Ratnasambhava) tượng trưng, với nghĩa đó là nguyên 
nhân xuất hiện của Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng. Như 
đức A Xúc Như Lai, đức Bảo Sanh tay cũng đụng đất 
nhưng trong tư thế nghịch lại, lòng bàn tay không phải 
úp mà ngửa ra phía trước như lòng bàn tay của người 
cho (đà na ấn). Bảo Sanh Như Lai cho đời ba của báu 
trong đó Đại Viên Cảnh trí được đức A Xúc Như Lai 
tiêu biểu, trở thành cơ bản cho cái Nhứt Thể của vạn 
pháp. Bảo Sanh Như Lai dính liền với trí Bát nhã của 
ngài là Bình đẳng tánh trí. 

Hiểu được rằng, về mặt thể tánh, có sự bình đẳng 
giữa vạn pháp đưa tới sự nhận xét như sau: chỉ có trên 
căn bản và trên sự nhận thức hoàn toàn của sự đại tổng 
tụ hay tổng hợp vũ trụ, chúng ta mới có thể đạt đến cái 
tri kiến nhờ phân tán từng vật loại riêng biệt, mà 
không quên lãng những mối tương quan trọng hệ giữa 
các vật này. 

Vật thì, tùng cảm thọ của giác quan và sự phân 
biệt của ý thức phát xuất những năng lực cảm thọ và 
phân biệt của thiền quán, tức Thanh tịnh quang (ánh 
sáng trong sạch) được tiêu biểu bởi đức Di Đà Như Lai 
(Amitâbha) hay Vô Lượng Quang Như Lai (Lumlère 


142 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





sans bornes hay Lumière ¡infinie). Hai tay của Di Đà 
Như Lai chắp lại trong tư thế thiển tọa (thiển na ấn). Và 
Ngài nhập làm một với "Diệu quan sát trí". Trí này 
không do đâu sanh, tự thân sáng suốt và soi thấu mọi 
nơi mọi vật (vô sở chướng ngại). Điều này chỉ cho thấy 
rằng, khác với phàm trí hay tâm thức cần phải phân tích 
suy luận mới hiểu, Diệu quan sát trí là ánh sáng trực 
giác, ngoài ảnh hưởng phân biệt của trí óc hay luận lý. 
Đây là sự đột hiểu đột nhận của tâm thiền quán thanh 
tịnh, không thành kiến cũng không luận giải theo tà 
tâm, nhân tâm. Cũng như trong tiếng páảii, từ ngữ 
"paccavekkhana-nana" được dùng phối hợp với sự thiển 
quán (/hâna) và có nghĩa là "cái biết phẩn chiếu", một 
cái nhìn ngược làm sống lại những hình ảnh ký ức của 
những mô tả trong tâm trí hoặc những ấn chứng thể 
nghiệm nội tâm. 

Vậy, khi chúng ta nói trí DI Đà là "trí phân tích” 
nghịch lại với "trí tổng hợp" của bình đẳng tánh, phải 
hiểu rằng từ ngữ phân tích không có giá trị cũng không 
đồng nghĩa với từ ngữ "phân biệt" trong danh từ "phân 
biệt trí" dùng để chỉ cái tâm thức mê vọng chấp ngã, 
chấp pháp, chia có cao hạ, lớn nhỏ, giàu nghèo sang 
hèn khác nhau. Cũng không phải cái phân biệt của 
triết học hay khoa học căn cứ trên luận lý và hiện 
tượng của thế giới hữu hình. Nhưng đừng tưởng đức 
Phật chống lại với luận lý, trái lại, Ngài đã ứng dụng 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 143 





khoa này rất nhiều hoặc để chống vững lý thuyết của 
Ngài, hoặc để bài bác lập luận của các học phái khác. 
Dùng "nhân minh" - tức luận lý - nhưng là để chỉ cho 
thấy sự suy luận của trí óc bao giờ cũng có giới hạn và 
vì vậy không chơn xác, để cuối cùng đưa đến sự trực 
giác trực nghiệm, vượt hẳn khỏi mọi khái niệm danh 
xưng (concept verbal). Để mô tả điều này, A Di Đà 
Như lai được tượng hình dưới một lớp áo trắng tỉnh, 
tiêu biểu cho sự trực giác hoàn toàn thanh tịnh. 

Khi công phu thiển quán đã đạt đến những mức 
độ nói trên, thì cái tham dục gắn liền với bản ngã và 
nguồn gốc của các nghiệp hữu lậu (actions karmiques), 
và tất cả những vọng động (forces imaginatives) do 
tham dục tạo ra, trở thành những nghiệp vô lậu 
(actions non karmiques) của bậc thánh, tức của Bồ tát. 
- Bồ tát cũng sống, cũng hoạt động, nhưng không sống 
động trong đường phàm phu mà trong Thánh đạo, hết 
sống vì tham khát, trong chấp trước, mê luyến, dục lạc, 
mà vì lòng thương xót muôn loài, toàn thể chúng sanh. 
Đức đại từ đại bi này được nhơn cách hóa dưới hình 
dáng của "Bất Không Thành Tựu Như Lai" 
(Amogasiddhi: Celui qui réalise le but) mà Bát nhã là 
"Thành sở tác trí” (tout-accomplissante sagesse). 
Người Tây Tạng xưng tán trí này là Thiên mẫu (Mère 
divine) với nghĩa "Từ thuyền cứu độ". 

Chữ "thiên" dùng ở đây hay ở chỗ khác, không 


144 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





mang cái nghĩa thần chú của Tây phương mà là để chỉ 
cái gì cao cả, siêu phầm, vượt trên thức giác và thuộc 
về sự tu chứng tối thượng. 

Nói tóm, Thiên mẫu hay 74râ tượng trưng cho Trí 
Bát nhã tột bậc của vị Bồ tát đã thành tựu mục đích 
minh tâm kiến tánh thành Phật. 


LÌ 


Trong các Đại trai đàn (làm chay) luôn luôn có 
đặt năm bàn thờ gọi là ngũ phương, vì lẽ mỗi Như Lai 
trong "Ngũ Như Lai" chiếm một phương. Lại nữa năm 
Như Lai còn tương ứng với "Ngũ Trí", "ngũ đại", "ngũ 
căn", "ngũ sắc" và "ngũ uẩn" như chúng ta sẽ thấy 
trong bản sau đây. 








Phương | Đại Căn | Sắc Uẩn 
Đại Nhựt Trung Không | Nhãn | Bạch Sắc 
(Vairocana) ương 
A Xúc Đông Địa Nhĩ Thanh | Thức 
(Aksobhya) 
Bảo Sanh Nam Hỏa Tĩ Huỳnh | Thọ 
(Ratnasam- 
btcava) 
Di Đà Tây Thủy | Thiệt | Hồng Tưởng 
(Amitâbha) 
Bất Không Bắc Phong | Thân | Lam Hành 
Thành Tựu 
(Amogasiddhi) 























CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 145 





Về sau khi giải thích ý nghĩa của những "mạn đà 

la", chúng ta sẽ trở lại vấn để tương ứng này. 
(trích tạp chí Từ Quang số 229-230, tr. 45-49, 
Sài Gòn tháng 9-10 năm 1971) 


LÌ 


Ý NGHĨA CỦA "MẠN ĐÀ LA" 


Trước khi đạt đến hình dáng bây giờ là một tấm 
hình vẽ - hoặc hình Phật, Bồ tát, thần linh, hoặc hình 
tượng trưng có tính cách huyền bí - mạn đà la hay mạn 
trà la (mandala), xưa kia và trước hết, là một khoảnh 
đất được làm phép tẩy tịnh, tránh tà ma tà khí xâm 
nhập, và để dùng làm nơi tế lễ. Nhưng chẳng phải thế 
mà thôi, một mạn đà la còn trên hết, một họa đồ của 
vũ trụ. Đó là toàn vũ trụ tóm lại trong nguyên thể, 
trong diễn trình hiện và ẩn, phát ra và thâu cất. Vũ trụ 
chẳng những trong cái trạng thái không gian bất động, 
mà còn như một sự biến dịch, chuyển động theo thời 
gian, cả hai bao gồm trong một diễn trình linh động 
phát triển từ một Nguyên lý bản thể và quay quanh 
một trục trung ương, Núi Tu Di, trục của thế giới, 
chống đỡ các từng trời và cắm rễ sâu đến trong bản thể 
của vạn vật. Theo Giáo sư Giuseppe Tucci, tác giả 
sách "The theory and pratice oƒ the Mlandala", quan 


146 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





niệm trên về sự vận hành của vũ trụ không phải riêng 
cho Ân Độ mà chung cho cả Á Châu, kể luôn vùng 
Mésopotamie ở Trung Đông. Từ xưa, đến đài của hàng 
vua chúa xứ Ba Tư, nay là Iran, được xây cất theo một 
họa đồ có tính cách một mạn đà la như nói trên, nghĩa 
là tượng trưng cho sự cấu tạo vũ trụ với những huyền 
lực hộ vệ cho người ở trong vùng cấm địa khổi sự 
khuấy phá nhiễu hại của tà ma quỷ quái. VỀ sau, các 
nhà phù thủy, các nhà tu huyển bí, khi "hành đạo", 
cũng tự giam mình trong một khoảnh đất mà bốn phía 
được trấn ếm cẩn thận, do đây mà mạn đà la còn được 
gọi là "đạo tràng", nghĩa là chỗ hành đạo (Phật Học Từ 
Điển). Những đường vẽ bốn phía là những đường ranh 
ngăn chặn ma lực, không cho nó đến làm ô uế khu đất 
thanh tịnh bên trong hoặc làm tán loạn tâm thần của 
người đang hành đạo. Nhưng vì đạo tràng kiểu mạn đà 
la này còn tiêu biểu cho vũ trụ, cho nên vị phù thủy 
hay đạo sĩ khi đứng giữa đạo tràng, thể nhập được vào 
những huyền lực chi phối vũ trụ và thu hút vào tự thân 
những thần thông của các huyền lực ấy. 

Trên đây là sơ lược những nguyên do cơ bản đã 
đưa đến sự chế tạo những mạn đà la dưới hình thức 
những tấm hình vẽ (đồ họa) như chúng ta thấy ngày 
nay trong Mật tông ở Tây Tạng, Trung Hoa, Mông Cổ 
và Nhật Bản. Có thể nói đó là phóng ảnh (projection), 
theo hình kỷ hà học, của thế giới được thu nhỏ lại theo 
nguyên thể. Ban sơ, mạn đà la hàm súc một ý nghĩa 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 147 





thật là thâm trầm. 

Con người là "ngoại phàm, nội thánh", bởi vì 
trong con người, ở chỗ thâm sâu huyền bí nhất, có cái 
mà đạo Phật gọi là Thể, mâu nhiệm lạ thường, mà các 
đạo khác gọi là sinh lực nguyên lý (principe de vie) 
hay thiên chủng (divin germe). Con người mơ hồ trực 
giác nơi mình một nguồn ánh sáng đang bừng cháy và 
lan tràn ra ngoài. Người Ấn Độ đã miêu tả lần đầu 
tiên sự trực giác ấy bằng hình thức vẽ một bức vẽ (mạn 
đà la) mà ở ngay chính giữa là điểm sáng của tâm linh, 
được bộ Áo nghĩa thư Brhad-Aranyaka giải thích như 
sau: "cũng như tất cả cây căm được cắm dính liền với 
cái trục (moyeu) ở trung tâm và với cái vành bánh xe ở 
bên ngoài, cũng thế, tất cả chúng sinh, tất cả chư thiên, 
tất cả thế giới, tất cả giác quan đều dính liền với nhau 
trong linh hồn". 

Về sau nguyên tắc thường vẽ mạn đà la dưới hình 
thức một hoa sen có 4 hay 8 cánh phân đều với nhau, 
các cánh này tượng trưng cho sự phát hiện của bản thể 
Một ra thành cái Nhiều hình tướng trong không gian. 
Sự vật trong vũ trụ thì nhiều vô số kể, triết học Tây 
phương tóm gọi "/e Mulriple", triết học Trung Hoa gọi 
là "D/", nhưng cái Multiple hay nhiều vô số này, cái Dị 
hay sai khác vô lượng kia, ở chỗ thể hay nguồn gốc chỉ 
có Một (Ứn hay Nhất), y như Kinh Thủ Lăng Nghiêm 
chủ trương. 


148 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





Ở Ấn Độ, hoa sen được xem như diễn tả hai lối 
tượng trưng, một hiển, một mật. Hiển thì tượng trưng 
cho sự tạo thiên lập địa, bắt nguồn từ hột giống đầu 
tiên trong biển nước tràn đầy vũ trụ. Hoa sen tượng 
trưng cho quả đất nổi trên biển nước ấy, luôn cả cho 
trụ cột chống đỡ vũ trụ. Mật thì hoa sen tượng trưng 
cho một từng cảnh giới mà con người tu hành có thể 
đạt đến, trong không gian huyền bí của tâm hồn sâu 
thắm nơi tự mình. Chứng ngộ được cảnh giới này có 
thể xem như cuộc sáng thế (création), nhưng khác với 
cuộc sáng thế tạo thiên lập địa kia, bởi lẽ, cuộc trước 
là một sự sáng tạo trong không gian và thời gian, còn 
cuộc thứ nhì tuy bắt đầu từ cảnh thế gian nghĩa là cảnh 
của cuộc sáng tạo bị hạn chế kia, nhưng nhờ sức quán 
tưởng, người tu hành được cái "nhảy thần thông", vụt 
một cái là ra khỏi ba cõi (siêu tam giới) và tiếp xúc 
ngay - bằng tâm trí lẽ cố nhiên - với một cảnh giới 
khác, thanh thoát hơn nhiều. 


LÌ 


Trong Mật tông Phật giáo, một mạn đà la là một 
đồ họa vuông vức, chia làm 5 ô hay khu, một ô trung 
ương và 4 ô bằng nhau ở bốn góc, tượng trưng cho 5 
hướng: đông, tây, nam, bắc và trung ương. Ở đây, 
không có cái ý niệm tượng trưng cho vũ trụ của thời 
ban sơ. Ở giữa cũng như ở bốn góc, mỗi nơi vẽ một 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 149 





hình Phật hay một hình tượng trưng. Tất cả đều mang ý 
nghĩa 4 phương xoay tròn theo trung ương và bị trung 
ương này chi phối. Một mạn đà la của Mật tông, đúng 
với sự thật, là hình bóng của cái Tất cả trong tâm thức 
của mỗi cá nhân. Năm ô trong mạn đà la tương ưng với 
5 yếu tố cấu tạo nên cá thể con người, được xây dựng 
chung quanh thức tánh, nòng cốt của cá nhơn, nguyên 
nhân của ta bà kham khổ và cũng của luân hồi tái 
sanh. 

Vũ trụ là đại thiên địa (macrocosme), con người 
là tiểu thiên địa (microcosme), nhưng cái tiểu lại quan 
trọng hơn cái đại, chẳng phải vì phần vật chất chống 
đỡ con người mà vì phần tâm lý phức tạp của nó. Khoa 
huyền học của Ân Độ chia thế giới của giác quan ra 
làm Š5 nhóm. Theo quan niệm này, học phái Sankhya 
lập ra một sơ đồ có 5 phạm trù, sơ đồ này làm sườn cho 
tất cả các học phái khác chuyên về huyền học. Những 
phạm trù đó là: 5 yếu tố tinh hoặc thô hay ngũ uẩn, 5 
màu hay ngũ sắc, 5 đối tượng của giác quan hay ngũ 
trần, năm giác quan hay ngũ căn, và 5 dục tình hay ngũ 
tình. 

Trong nhiều trường phái Phật giáo, sự tương ưng 
giữa đại thiên địa và tiểu thiên địa được mô tả một 
cách khác. Ngũ Phật (Đại Nhựt, A Xúc, Bảo Sanh, Di 
Đà và Bất Không Thành Tựu) không phải ở xa chúng 
ta, nơi tịnh quốc của các Ngài, mà giáng xuống trong 


150 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





mỗi chúng ta. Vì vậy mà trong tôi cũng như trong anh 
có nguồn ánh sáng của vũ trụ, sự hiện diện của ánh 
sáng ấy huyền bí nhiệm mầu, nó có thể bị sai lầm làm 
lu mờ nhưng luôn luôn tổn tại. Cũng thế, ngũ Phật luôn 
luôn ở nơi chúng ta vì đó là 5 "uẩn" cấu tạo nên cá thể 
COn người. 

Do quan niệm có vẻ trực giác này mà ngày xưa, 
phái Phệ đà ở Ấn xây bàn thờ Thần thánh 5 cấp. Vị lễ 
sư, khi làm lễ trước bàn thờ, tự đồng nhất với Thần, 
thật là tiểu thiên địa chuyển thành đại thiên địa. Cũng 
thế, nhưng ngược lại, nhờ trong thân có ngũ khí (5 
souffles) do ngũ thần điều khiển (nhật thần, nguyệt 
thần, hỏa thần, phong thân và vũ thần) sự tổng hợp của 
địa thiên địa được nhái lại trong tiểu thiên địa®. 

Ngay từ lúc sơ khởi, Phật giáo đã nói cá thể con 
người là sự tổ hợp của 5 uẩn. Đứng về mặt siêu hình 
học mà cứu xét, không có một thực thể nào bất biến, 
luôn luôn như vậy mãi và bất tử, nghĩa là tránh khổi sự 
băng hoại. Chỉ có một xác thân tạo thành bằng một 
trong năm uẩn và một tâm cảnh, phần này gìn giữ, 
trong mỗi chúng ta, những khuynh hướng cá nhơn và 
tập thể của quá khứ, và làm giàu thêm cho những 
khuynh hướng này bằng các kinh nghiệm đặc biệt. 


^* 1` K4 ~ ` ` Z *.À - 
Tôi là "sắc" (rũpa), là "hình dáng”, tiêu biểu cho 





(1) Xưa ngũ khí, nay là ngũ đại = địa, thủy, hỏa, phong, không. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 151 





phần vật chất chống đỡ thằng người của tôi. Tôi là 
"thọ" (védana), là những cảm thọ nhờ đó mà tôi mới 
thâu thái được những cẩm giác đối với ngoại cảnh thế 
gian, do các căn cung cấp. Tôi là "tưởng" (samjnã), ý 
niệm hay phân biệt sự vật, nói thân nói sơ, khen tốt 
chê xấu, v.v... Tôi là "hành" (samskarã), sức mạnh của 
những nghiệp lành nghiệp dữ của tôi; trong các đời quá 
khứ và hiện tại, cái "tôi" chẳng bao giờ lẻ loi mà giao 
tiếp liên quan với nhiều người khác, vậy nghiệp 
(karma) tóm tắt trong nó những kinh nghiệm của riêng 
cá nhơn tôi và của tập thể trong đó tôi đã và đang 
sống, mà tôi mang nó bên trong tôi; đồng thời, nghiệp 
còn là khuynh hướng của tương lai tôi. Tôi là "thức" 
(vijnãna), cái biết riêng biệt của cá nhơn tôi và vì đó, 
thức cũng là trung tâm trách nhiệm luân lý, là khả 
năng quyết định mọi hành động, chế ngự các nghiệp, 
bắt chúng ngừng hẳn và chuyển hóa chúng trước khi 
chúng trở thành một sức mạnh thúc đẩy đến một đời 
sống mới; ngưng hẳn được dòng nước "hành" thì làm 
phát sanh được những điều kiện tất yếu cho cái "nhảy 
vọt" đến cấp Niết bàn. 

Nhưng trong con người chúng ta còn cái gì khác 
nữa: đó là đời sống xúc động, im lìm bên trong nhưng 
sẵn sàng nhảy vô tới, tiêu biểu bởi năm tình hay bức 
màn che tối: tham (lobha), sân (krodha), si (moha), 
mạn (abhimãna) và tật (irsã). Tham là ham muốn thái 


152 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





quá; sân là giận hờn; si là mê muội, đen tối trong tâm 
trí; mạn là phách lối; tật là ganh tị. Khi cái nguyên thể 
đồng nhất bị phân tán - nghĩa là khi chúng ta không 
sống trong tâm linh xem vạn vật là một mà trong sự 
mê muội phân biệt ta người khác nhau, thì đời sống 
xúc động tình cắm nổi dậy dưới mọi hình thức, với mọi 
sai lầm gạt gẫm. 

Giữa bản thể tượng trưng bởi ngũ Như lai và năm 
sắc, năm uẩn và năm tình, có sự tương ưng như sau: 

















Như Lai Màusắc | Uẩn Tình 

Đại Nhựt Trắng Sắc (vật chất) S¡ (đen tối) 

Bảo Sanh Vàng Thọ (cảm thọ) Mạn (làm phách) 
Di Đà Đỏ Tưởng (ý niệm) Tham (ham muốn) 
Thành Tựu | Lam Hành (hành động) Tật (ganh tỊ) 

A Xúc Xanh đậm | Thức Sân (giận hờn) 





Trên thực tế, ánh sáng và bóng tối, thức tỉnh và 
say đắm, thiện và ác, tất cả đều đảo lộn trong con 
người. Đã sanh ra làm nam thì phải chấp nhận số phận 
của con người là phấn đấu để giữ cái thế quân bình 
giữa hai cảnh phàm và thánh, hai đời sống vật và tâm 
linh, như đã chỉ trong lối tượng trưng của mạn đà la. 
Trong đồ họa này, các nam thần và nữ thần được vẽ 
quấn quýt nhau trên một chiếc ngai một. Nếu có sự 
chênh lệch giữa đôi bên thì bức đồ họa mất sự cân đối, 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 153 





Và như thế có nghĩa là đời sống thể xác của con người 
bị xáo trộn và đường giải thoát, bặt tích. Vì lẽ này, 
Phật giáo không bao giờ nói đến sự "trừng phạt" "diệt 
trừ" mà để cập đến cái lẽ "chuyển hóa" - như nói 
"chuyển bát thức hành tứ trí" chớ không nói "diệt" hay 
"trừ" thức. Thiện với ác đảo lộn, như đã nói ở trên, thì 
thiện hay ác đều là những yếu tố cấu tạo nên tâm cảnh 
của ta và không bên nào là cố định. Biết cách lật lại 
thì ác hóa thiện; thiện mà không biết sử dụng đúng 
cách, có thể hóa ra ác, thiện ác lộn ngược nhau là như 
vậy. Mọi cố tình dứt trừ những ác tật có thể làm cho nó 
trỗi dậy hung bạo và khó trị hơn. Vậy điều cần làm 
chẳng phải tìm phương diệt ác mà chuyển hóa hay đưa 
lên một giai tầng khác, làm cho cái thức trở nên phong 
phú sáng suốt hơn. Cuộc phấn đấu trừ ác tàn lụi và 
thành một sự điều hợp dọn đường cho cuộc trở về với 
cái Nhất Thể, với cái Quân bình ban sơ. Tuy nhiên, 
những tham dục và cảm xúc kia mà chúng ta biết là 
những đợt sóng làm xao động nội giới chúng ta, những 
đợt sóng va chạm mạnh và cất ngọn lên cao ấy, là do 
sự tiếp xúc của bản ngã với thế giới làm phát sanh, là 
kết quả của phản ứng chúng ta trước ngoại cảnh bao 
quanh, một phẳn ứng tấn công ta mọi mặt và bắt buộc 
chúng ta phải nghe tiếng nói cũng như những lời kêu 
gọi của nó. Cá nhơn không dè mình bị cuộc sống của 
vạn vật bao bọc và cưỡng bách cùng tham gia vào cuộc 
sống ấy, vì vậy mà mỗi cá nhơn phản ứng theo lối 


154 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





mình, bằng mọi cách. Do đây, nội giới không bao giờ 
yên tịnh, phải luôn luôn trao đổi với ngoại cảnh, nhờ 
vậy mà thêm giàu kinh nghiệm. 

TẦRÂ VÀ VAIROCANA 


Trong bài trước, chúng tôi có viết: "Nói tóm, 
Thiên mẫu hay Târâ tượng trưng cho Trí Bát nhả tột 
bậc của vị Bồ Tát đã thành tựu mục đích minh tâm 
kiến tánh thành Phật". 

Bát nhã trí, thật sự, chỉ có một, nhưng vì sự thành 
tựu của Bồ tát có thứ bậc thành ra có nhiều thứ bát 
nhã. Để tiêu biểu các cấp bát nhã này, Mật Tông dùng 
hình dáng nữ nhơn mà vẽ thành hình hay nắn thành 
tượng. 

Târâ là một trong các "vị Bát nhã" ấy, chiếm một 
địa vị đặc biệt và thủ một vai trò quan trọng trong đời 
sống tu hành ở Tây tạng. Vì tiêu biểu cho lòng tin trọn 
vẹn, điều kiện căn bản của mọi lối tu hành, hình tướng 
của Târâ được phổ biến nhất và được thiện tín quý 
trọng tôn thờ như một bà mẹ hiển thương xót đồng đều 
các con, hiền trí như ác ngu. 

Trong kinh có câu: "Lòng tin là mẹ của tất cả 
công đức" Có chỗ lại nói: "với lòng tin người ta có thể 
dời non lấp biển". Sở dĩ lòng tin có một sức mạnh vô 
biên như thế là vì khi đến mức trọn vẹn, lòng tin có giá 





(1) Xem Từ Quang số 229-230. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 155 





trị của một sự quên mình tuyệt đối, y như lòng vợ tin 
chồng, sống gởi nạc thác gởi xương. Người tu Mật 
Tông đạt đến tín tâm này thì không còn thấy mình nữa 
mà chỉ thấy đức Phật mình tôn thờ, không sống cho 
riêng mình mà sống cho đức Phật ngự ở trung tâm bức 
mạn đà la, ngày đêm chú tâm quán tưởng, quên cả mệt 
nhọc. Trong tâm trạng đó, hành giả nhập làm một với 
đối tượng của sự lễ bái, quán tưởng, và như vậy, có 
một sự giao cảm mật thiết giữa thánh và phàm. Không 
có sự giao cảm này thì tất cả biểu tượng đều mất hết ý 
nghĩa và năng lực. 

Vì một sự đối thoại và giao cảm riêng tư giữa 
hành giả và thiêng liêng, người ta dễ hiểu tại sao các 
bậc tu hành có ấn chứng luôn luôn thủ khẩu như bình, 
không thố lộ những bí mật của việc tu tập cũng như 
những ấn chứng đã thu hoạch. Lý do không phải là ý 
muốn giữ riêng tư vì lòng ích kỷ hay vì có sự cấm đoán 
mà chỉ vì các điều ấy thuộc nội tâm sâu thẩm, đem ra 
bộc bạch với phàm phu hay kẻ tọc mạch, chẳng những 
không ích lợi gì cho họ mà còn làm hạ giá trị cao quý 
và làm suy giảm lòng dốc tin của chính mình. 

Thật vậy, lấy lý trí mà suy luận biện giải những 
huyền bí nhiệm màu, chỉ làm hư hỏng cái thanh tịnh 
của tâm tín mà thôi. Ở đời, có ai đem chuyện thầm kín 
yêu đương của mình ra nói với mọi người đâu: cũng 
thế, ấn chứng trong việc tu hành là một sự thay đổi ở 


156 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





nội tâm, phải cẩn thận giữ kín khỏi mắt tò mò của 
bàng quan hay khỏi miệng thế gian thích nói nhẩm mới 
có cơ thành tựu. 

Trong Mật Tông Phật giáo, những hình tướng 
thiêng liêng (Phật, Bồ Tát) xuất hiện trong giai đoạn 
sáng tạo của quán tưởng, được chia làm năng lễ 
(nãnin) và sở lễ (bhakta). Sở lễ chỉ các Phật, Bồ tát 
được hành giả khấn nguyện, phụng thờ. Năng lễ chỉ 
hành giả. Năng và sở tiêu biểu cho hai sức mạnh 
chánh của phép quán tưởng, đó là tình cẩm và tri kiến. 
Nhờ sự hợp nhất của hai động lực này mà sự cứu độ và 
giác ngộ mới thực hiện được 

Do đây, bốn vị Thiển na Phật bên ngoài trung tâm 
điểm của một mạn đà la, được chia thành hai nhóm: I) 
A-Xúc - Di-Đà (theo chiều Đông Tây) tượng trưng cho 
tình cảm; 2) Bất Không Thành Tựu - Bảo sanh (theo 
hướng Bắc Nam) tượng trưng cho tri kiến. Đại Nhựt, ở 
trung tâm, tượng trưng cho sự phối hợp của hai động 
lực nói trên. 

Theo quan niệm của Duy Thức học, chỉ một uẩn 
mà thôi, đó là thức uẩn (vijanâna). Bốn uẩn kia, (sắc, 
thọ, tưởng, hành) đều là biến hành (modifications) của 
thức uẩn. Còn những cái gọi là tám thức (bát thức) 
không khác hơn là những hình thái (formes) hay việc 
hành (apparitions) của vô biên thức hay thức tâm của 
toàn vũ trụ. Do đây mà trong Duy Thức Luận chỉ thấy 
nói đến "tứ trí" mà thôi, bởi vì một khi tứ thức (hay bát 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 157 





thức) được chuyển thành tứ trí, thì những thức riêng rẽ 
cũng được biến hóa thành căn bản thức chung cho các 
thức. Nói cách khác, ngũ Phật trong mạn đà la, tượng 
trưng cho Phật tánh thanh tịnh và siêu tuyệt, hay "pháp 
giới trí", không gì khác hơn là sự tổng hợp của tứ trí mà 
cũng là nguồn gốc của bốn trí. Có thể đặt Pháp giới trí 
(dharma-dhâtu-jnâna) trước đầu cũng như sau đuôi bản 
liệt kê tứ trí, tầy chúng ta bắt từ trung tâm đi ra ngoài 
hay từ ngoài đi vào trung tâm. Trung tâm là Phật tánh. 
Nếu chúng ta xem tứ trí như sự khai triển của Phật tánh 
bắt đầu từ trung tâm vô phân biệt Như lai dẫn đến 
chúng sanh sống động trong sự phân biệt, thì đó là từ 
trung tâm đi ra ngoài. Nói cách khác, đó là đi từ Thể ra 
Tướng, từ Thánh đến Phàm. Trái lại, nếu chúng ta xem 
tứ trí là những bước tiến lần hổi đến Tâm viên giác, 
bắt đầu từ nhiều trạng thái tác động của thức, thì đó là 
từ ngoài vào trung tâm. Nói cách khác, đó là đi từ 
thành sở tác trí đến chỗ thành tựu viên mãn của Bồ đề 
tánh. 

Trong trường hợp thứ nhất (từ trong ra ngoài), A- 
Xúc-Bế Phật tiêu biểu cho giai đoạn đầu của sự khai 
triển Phật trí. Trong giai đoạn này, mọi vật đều từ 
trạng thái "Không” bước sang giai đoạn hiện tượng 
nhưng không mất mối quan hệ với cái Không thể là 
nguồn cội. Trong trường hợp thứ hai (từ ngoài vô 
trong), A-Xúc-Bế Phật tiêu biểu cho sự thể nhập cao 
độ nhất mà sự tu chứng của con người có thể đạt đến; 


158 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





trong giai đoạn này, pháp giới ảnh hiện rõ ràng, chơn 
thật, như một viên thể (vật hình tròn) trống rỗng không 
giới hạn. Trong trường hợp này, A-Xúc-Bế Phật trở 
thành quang ảnh của Tì-lô-giá-na (Vairocana), nghĩa là 
sự chứng nghiệm cao tột của một tâm thức tu hành để 
đạt đến cái Không thể. 

Sách Jnânasiddhi của Indrabhuti có nói về Đại 
viên cảnh trí như sau: "Ví như người ta thấy hành ảnh 
mình trong tấm gương, cũng thế, Pháp thân được thấy 
trong gương của Trí-huệ". Pháp thân là Không thể nói 
ở trên. 

A-Xúc-Bế Phật vì vậy tỏ ra là huyền bí nhất trong 
hàng ngũ Phật. Đối với trung tâm siêu tuyệt (tức Tì-lô- 
giá-na), A-Xúc-bế thân cận nhất và, như chiếc kim 
cang xử tiêu biểu cho Ngài. A-Xúc-Bế bao gồm hai 
phương diện của Chơn-Thể hay Không-Thể: sắc và vô 
sắc; hữu tướng và vô tướng. Khi cái Trí được sáng suốt 
như tấm gương to (Đại viên cảnh) xoay mặt về phía 
thế giới hữu hình, thì tánh của vạn vật, hữu chất hay vô 
chất (matériel ou immatériel), có hình tướng hay 
không hình tướng, đều được nhận ra là một hình thái 
biến hiện của cái Không. Nhưng khi Đại viên cảnh trí 
xoay về với Pháp giới (tức cái Thật, cái Chơn) thì nó 
soI rõ cái "Không". 

Thế thì A-Xúc-Bế, trong trạng thái đối diện với 
thế gian, làm sáng tỏ cái chơn tánh của vạn vật, bất 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 159 





chấp hữu, vô; còn trong trạng thái đối diện với pháp 
giới thì làm sáng tỏ tánh của Tỳ-lô-giá-na. 

Trên đây là diễn trình của lối quán tưởng lấy 
Tỳ-lô-giá-na làm trung tâm điểm. Nay nếu muốn thay 
Tì-lô-giá-na bằng A-Di-Đà thì A-Di-Đà sẽ là khởi 
điểm của cuộc thiển quán, và như vậy thì phải nhìn 
xem bức mạn đà la dưới một quan điểm và một viễn 
thị khác. Nói theo âm nhạc, cũng bản mạn đà la, nhưng 
phải đờn theo một cung bậc khác. 

(trích tạp chí Từ Quang số 233, tr. 27-3], 
Sài Gòn tháng 7 năm 1972) 


LÌ 


Biểu tượng của hư không, màu sắc, các "đại", 

các ấn khuyết và tâm trạng 

Chúng ta có thể so sánh tướng các Thiền na Phật 
thấy được trong lúc thiển quán với tướng của tia sáng 
mặt trời đang rọi thẳng xuống một miếng kiếng tam 
giác trụ (prisme), các tánh chất ánh sáng hiện ra cho 
thấy được dưới hình dáng của nhiều màu sắc khác 
nhau. Lối so sánh này rất hợp tình hợp lý vì trong 
tướng của các Thiển na Phật, màu sắc thủ một vai trò 
quan trọng. Những màu sắc này thay thế cho một vài 
đặc tính và liên tưởng mà hành giả, mỗi khi gặp thấy, 
là xúc động ngay, y như một nhạc sĩ sành bị âm thanh 
làm xúc động. Các màu ấy truyền đạt những làn sóng 


160 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





rung động đặc biệt của từng hình tướng hay của từng 
trạng thái trí huệ. Sự rung động này biểu hiện trong ba 
lãnh vực khác nhau: trong lãnh vực âm thanh, bằng sự 
rung động tương ứng của hình đồ mạn đà la; trong lãnh 
vực của thân thể, bằng cử động của bàn tay hay ấn 
khuyết (mudra) và trong nội giới sâu thẩm, bằng một 
tâm trạng tương xứng. 

Các mối quan hệ này bao trùm tất cả các lãnh vực 
của sự nghiệp-thọ (perception) và của các hình tượng 
được tâm lẫn thức tạo ra đến nỗi, từ cảnh hổn độn của 
tâm thế gian, lần hồi nổi lên một vũ trụ có lớp lang trật 
tự, sáng suốt rõ ràng và tự ý mình muốn chế ngự là chế 
ngự được. 

Yếu tố cơ bản của vũ trụ ấy là hư không (không 
gian). Hư không là cái bao hàm tất cả, là nguyên lý 
của sự đồng nhất hoàn toàn. Tánh của nó là không, là 
trống rỗng, vì trống rỗng cho nên nó mới có khả năng 
dung chứa tất cả. Phản lại với hư không là tất cả những 
gì thuộc về thể chất, sai biệt và khách quan. Chẳng có 
hư không thì chẳng có gì hết. Hư không là điều kiện 
không có không được của mọi sự tổn tại, của vạn hữu 
thuộc loại vật chất hay phi vật chất; không hư không, 
chúng ta chẳng thể miêu tả, tưởng tượng một vật gì, 
một sự tổn tại nào. Vậy hư không chẳng những là điều 
kiện không thể thiếu cho vạn hữu, mà còn là một đặc 
tánh cơ bản của tâm thức nữa. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 161 





Chính tâm thức chúng ta ấn định loại không gian 
nào trong đó chúng ta đang sống. Cái vô tận vô biên 
của không gian và cái vô tận vô biên của tâm thức ta y 
như nhau. Ngay ở giây phút mà một chúng sanh trực 
ngộ tâm mình, chúng sanh ấy trực ngộ luôn cái hư 
không (hay không gian). Ngay ở giây phút nào mà một 
chúng sanh trực ngộ cái vô cùng vô tận của hư không, 
nó trực ngộ luôn cái vô cùng vô tận của tự tâm. 

Vậy, nếu hư không là một đặc tánh của tâm ta, 
chúng ta có quyền nói rằng sự chứng ngộ về hư không 
là tiêu chuẩn của mọi sanh hoạt tâm linh và của một 
giác ngộ cao độ. Phương thức chúng ta ngộ hay cảm 
thông với hư không cho biết tầm vóc rộng hẹp của tâm. 
Thế giới ba chiều mà chúng ta thâu nhiếp được bằng 
sắc thân và giác quan chỉ là một chiều trong những 
chiều có thể có. Khi chúng ta nói "không gian — thời 
gian”, chúng ta đã ám chỉ một chiều ở độ cao hơn 
nghĩa là một không gian ngoài tầm tiếp xúc của tiển 
ngũ thức; nói như thế là nói đến một hoạt động có thể 
có được trong một chiều hướng hoàn toàn khác hẳn. 

Và khi chúng ta nói đến sự chứng ngộ về hư 
không trong lúc thiển quán, chúng ta để cập đến một 
chiều hoàn toàn khác hẳn ba chiều trong đó chúng ta 
đang sống. Cái "chiều thứ ba" (troislème dimension) 
mà chúng ta hiện biết, chỉ là khởi điểm của các chiều 
khác hẳn kia; trong chiều này, sự tiếp nối trong thời 
gian trở thành sự chấp nối trong không gian; sự chấp 


162 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





nối trong không gian trở thành sự đi vào nội giới, và sự 
hướng nội trở thành một sự liên tục sống động, vượt 
lên trên hai cái đối đãi 'hữu" (êtrê) và "vô" (non-être), 
trong sự dụng thông thời gian và không gian, tức là 
trong cái "nhứt" tối hậu và vô lượng mà người Tây 
tạng gọi là Thig-le (Phạn ngữ bindu). Từ ngữ Tây tạng 
này có nhiều nghĩa: "điểm" (chấm), "số không" (0), 
"giọt nước", "mộng" (như mộng lúa), "hột giống" (hay 
tính trùng: sperme), v.v...; nó thủ một vai trò quan 
trọng trong nghệ thuật ngữ thiển quán của Tây tạng. 
Nó chỉ cái khởi điểm của sự định tâm kể từ đó sức 
thiển quán lần hồi mở rộng đến mức bao trùm pháp 
giới, cũng như chỉ điểm chấm dứt của sự thể nhập. 
Chính ở điểm ấy mà không gian bên ngoài và không 
gian bên trong bắt đầu để rồi, cũng chính ở đây, hai 
không gian hợp trở lại thành một. 

Ngó lên trời cao và chí tâm "cầu trời" hay đấng 
thần linh nào mà mình tưởng ở trên đấy, thì, thật sự, 
đánh thức những huyền lực trong nội tâm của mình rồi 
phóng ra ngoài cho thành cái vòm trời cao hay vị thần 
cầu khẩn đến độ thấy được, cảm thông được. Khi 
chúng ta chiêm ngưỡng luôn cái thâm thẩm của bản 
ngã ta, của diệu tâm bao hàm vạn hữu của ta, trong cái 
thể bản lai thanh tịnh của nó, không dao động bởi một 
ý niệm tưởng tượng nào, vắng bặt sự phân biệt có bi 
thử, có thủ xả. Đạt đến đấy là đại đến cái diệu lạc 
không thể tả của thiển quán. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 163 





Nhờ những chứng nghiệm này mà ta hiểu được ý 
nghĩa của màu xanh được dùng để vẽ cái trung tâm 
của một mạn đà la. Màu xanh ấy là ánh sáng của Đại 
Trí huệ siêu pháp giới, nguồn gốc của mọi thức giác, 
của mọi triêu kiến, của tâm vô phân biệt với vạn năng 
tiểm phục. Xanh thẩm ấy xuất phát như một đạo thanh 
quang, từ tâm của đức Tỳ lô giá na Phật tọa ngự ở 
trung tâm mạn đà la ngũ Phật, trên đài sen bốn cánh 
của chơn tâm. 

Vì lẽ này mà sách Bardo Thodol nói: "từ lãnh vực 
xanh thẩm của chủng lực tiềm phục, Tỳ lô giá na Như 
Lai xuất hiện, toàn thân sắc trắng, ngôi tòa sư tử, tay 
cầm Pháp luân 8 cánh, trong vòng tay ôm choàng của 
Mẹ Thái Hư. Cái ánh sáng xanh da trời của Pháp giới 
diệu trí, đồng nhất với tịnh thể của chơn tâm, đồng thời 
nó tượng trựng cho cái "diệu hữu" của Thái hư hay 
Chơn Không, như Lục Tổ Huệ Năng đã giảng thuyết: 

Thiện tri thức, mạc văn ngô thuyết "Không" tiện 
tức trước không. Đệ nhứt mạc trước không nhược 
không tâm tính tọa, tức trước "vô ký không”. 

Thiện trí thức, thế giới hư không năng hàm vạn 
vật sắc tướng: nhựt nguyệt, tịnh tú, sơn hà, đại địa, 
tuyển nguyên, khê giản, thảo mộc, tùng lâm, ác nhơn, 
thiện nhơn, ác pháp, thiện pháp, thiên đường địa ngục, 
nhứt thiết đại hải, Tu-di chư sơn, tổng tại không trung. 
Thế nhơn tánh không diệc phục như thị. 


164 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





Thiện tri thức, Tự tánh năng hàm vạn pháp thị 
đại. Vạn pháp tại chư nhơn tánh trung, nhược kiến nhứt 
thiết nhơn ác chi dữ thiện, tân giai bất thủ bất xả, diệc 
bất nhiễm trước, tâm như hư-không, danh vi đại, cổ 
viết "Ma ha". 

(Pháp Bảo Đàn Kinh, Phẩm Bát Nhã) 

Dịch: 

Này các bạn lành, đừng nghe ta nói "Không" rồi 
liền chấp chặt chữ không. Thứ nhứt, đừng chấp chặt 
chữ không; ngồi yên lặng để tâm trống rỗng là chấp 
chặt cái không ghi không biết gì cả. 

Này các bạn lành, cái trống rỗng của thế giới vẫn 
có khả năng ngậm chứa muôn vật hình tướng khác 
nhau như mặt trời mặt trăng, các vì sao, núi sông, đất 
liền, suối nguồn, khe rãnh, cỏ cây, rừng bụi, kẻ dữ 
người lành, sự việc tốt xấu, thiên đường, địa ngục; hết 
thảy biến cả và các núi Tu-di toàn tại cái khoảng trống 
không đó. Cái "không" của tánh người cũng như vậy. 

Này các bạn lành, tự tánh có khả năng ngậm chứa 
muôn sự muôn vật. Muôn sự muôn vật đều ở trong 
tánh của mọi người. Nếu thấy mọi người, dữ cũng như 
lành, mà đều không ghét mà xua đuổi hay mến mà 
nhận đón, cũng không nhuốm dính, thì tâm đó như hư 
không. Mà tâm hư không thì lớn lao vô cùng, vì vậy 
gọi là "ma-ha”" (đạn). 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 165 





(trích tạp chí Từ Quang số 234, tr. 17-21, Sài 
Gòn tháng 8 năm 1972) 


LÌ 


Biểu tượng của hư không màu sắc, 

các "đại", các ấn khuyết và tâm trạng 

Tuy nhiên, như không gian không thể mô tả hay 
định nghĩa trong sự trọn vẹn của nó, mà chỉ trong 
những trạng thái vụn vặt và tương quan với cá nhân 
đang chứng nghiệm không gian ấy, cũng thế, tâm Phật, 
tánh Phật ra sao chỉ có thể giải thích được bằng cách 
cá nhân hóa các trạng thái của tâm tánh ấy mà thôi. 
Cũng như, để định hướng trong không gian, chúng ta 
nói đông, tây, nam, bắc và khi nói như thế là chúng ta 
gắn liền với mỗi phương một phần của cái vòng tròn 
mà mặt trời đi qua, và trong lúc ấy chúng ta không hể 
để cập đến cái đồng nhất của không gian hay của 
nguồn ánh sáng. Cũng thế, trong cái không gian nội 
chứng của chúng ta, và tùy theo giai đoạn phát triển 
của nội chứng này, chúng ta phân biệt có một sự hướng 
về phía bắc, phía nam, phía đông hay phía tây, một 
hình thức thiển quán, một thái độ, một cách diễn tả, 
nhưng không vì thế mà chối bỏ sự đồng nhất, sự đồng 
hữu song song của toàn thể những giai đoạn hay trạng 
thái không gian. Trong một hột giống, rễ, thân, hoa lá 


166 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





và trái đều hiện hữu trong một cái "một" chưa phân 
tán. Chỉ chừng nào các món ấy tự phân chia ra trong 
thời gian và không gian, chúng mới thành những sự 
thật trước mắt ta. 


Vì vậy mà từ nơi sâu xa xanh thẩm của không 
gian, nghĩa là từ nơi sâu thẩm của tâm vô phân biệt 
(conscience indifférenciée) mới phát xuất những hình 
dáng và hào quang của các Thiển na Phật. Ở phương 
đông, hiển hiện A Xúc Bế Phật, mang màu sắc của 
không gian (xanh thẩm); từ trái tim Phật phát ra một 
hào quang chưa có tánh chất, không màu sắc, thanh 
tịnh, trắng trong của cái Trí huệ giống như mãnh gương 
to, trong đó mọi sắc tướng phân biệt nhau và được soi 
chiếu với sự rõ ràng và vô tư của một tấm gương 
không bị vật làm hoen ố. 


Đó là thái độ của một người nhìn xem vô tư, đó là 
sự nội chứng thuần túy và đột nhiên, nhờ đã diệt trừ 
các tâm niệm, các tư tưởng riêng tư. 

Dưới ánh sáng của tấm gương to (Đại viên cảnh 
trí), vạn vật bị mất tánh cách khách quan nhưng không 
mất hình tướng, bị lột trần khỏi tánh cách vật chất 
nhưng không tiêu dung mất hẳn, trong lúc đó thì thức a 
lại da là thức biến hiện, sáng tạo, được nhìn nhận là cơ 
bản của vạn pháp hữu hình, trên mặt thức ấy, các sắc 
tướng nổi lên và tan mất như các lượn sóng trên mặt 
biển. Mặt biển a lại da phẳng lặng hoàn toàn, phản 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 167 





chiếu cái Không thanh tịnh và Anh sáng thanh tịnh của 
không gian vũ trụ. 

Vì lẽ này mà sách Bardo Thodol mới nói về ngày 
thứ hai của sự "ngộ nhập" như sau: "Đến ngày thứ hai, 
ánh ngời hình dáng trong sáng của Thủy đại, như một 
bạch quang. Đồng thời, hiển hiện, từ cõi phương đông 
xanh thẩm, đức A Xúc Bế Phật, thân màu xanh sậm, 
tay cầm kim cang xử năm nhánh, ngồi trên một ngai 
được khiêng hoặc đưa trên hai con voi, biểu tượng của 
sự bất động (Đức A Xúc là Bất Động Phật), trong vòng 
tay của Thiên Mẫu Locanà (tượng trưng cho Phật 
nhãn)". Cái thể thanh tịnh của sắc tướng hữu hình, vật 
chất, chính là ánh sáng thanh tịnh, trắng, trong và rực 
rỡ của Trí đại viên cảnh,xuất phát từ tâm của A Xúc 
Bế phật. 

Vì Thiển na phật của phương Nam, như mặt trời 
đứng bóng, là biểu tượng của thần thông phát xuất từ 
sự viên mãn của tâm lực. Đó là Bảo Sanh Phật 
(Ratnasambhava). Màu sắc tương ứng với màu vàng 
hực của mặt trời, Phật hiển hiện trong dáng điệu ban 
chỉ Tam Bảo (đà na ấn). Từ tâm của Ngài phóng ra 
hào quang vàng của "Bình đẳng tánh trí". Cái thể 
thanh tịnh của tình cảm ở Phật vượt lên tới mức Đại từ, 
một lòng thương bao hàm tất cả, coi tất cả chúng sanh 
như một. 


168 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





Trên bình diện sơ đẳng, Bảo Sanh Phật tương ứng 
với đất, nâng đỡ và nuôi dưỡng muôn loài với sự thần 
nhiên và sự nhẫn nại của một bà mẹ xem các con đồng 
như nhau. Theo truyền thống, sắc vàng được dùng để 
tiêu biểu cho đất. 

Do đây mà sách Bardo Thodol nói: "Đến ngày thứ 
ba, Tướng thanh tịnh của Địa đại ánh chiếu như một 
hào quang màu vàng. Đồng thời xuất hiện từ quốc độ 
phương nam đức Phật Bảo Sanh thân vàng, trong vòng 
tay của Thiên Mẫu Mâmaki. Cái thể thanh tịnh của 
tình cảm ánh ngời như hào quang vàng của Bình đẳng 
tâm trí. 

A-Di-Đà Phật, vị Thiền na Phật của phương tây, 
hiển hiện trong ánh sáng đỏ của mặt trời lặng, hai tay 
trong tư thế thiển định. Từ tâm Phật phát xuất hào 
quang đỏ của "Diệu quang sát trí” và trong bàn tay 
Phật có hai đóa hoa sen khai triển của thiên định. Trên 
bình diện sơ đẳng, A Di Đà tương ứng với Hỏa đại, tiêu 
biểu cho nhãn và nhãn thức. Trên phương diện nội 
chứng A Di Đà là diệu thể của thọ cảm, do đây tiêu 
biểu cho khả năng thiển quán. 

Vì vậy, sách Bardo Thodol nói: "Đến ngày thứ tư, 
tướng thanh tịnh của Hỏa đại ánh lên như một hào 
quang đỏ. Đồng thời hiển hiện, phát xuất từ phương 
tây, đức Phật A Di Đà thân đồ hồng, một đóa sen trong 
tay, ngồi trên tòa con công, trong vòng tay của Thiên 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 169 





Mẫu Pândaravâsini (Bạch Y). Cái thể thanh tịnh "Vô 
lượng thọ" sáng ngời như hào quang đỏ của Diệu 
quang sát trí. 

Bất Không Thành Tựu, vị Thiển na Phật của 
phương Bắc, tiêu biểu gần như cho "Mặt trời nửa 
đêm", nghĩa là cho sức hoạt động huyền bí của tâm 
lực, không thấy được và cẩn mật, luôn luôn vận hành 
để đưa hành giả đến mức thuần thục của trí huệ và giải 
thoát. Ánh sáng vàng của mặt trời nội giới (bổ để) mà 
mắt phàm không trông thấy, chan hòa với cái xanh 
thẩm của bầu trời ban đêm, chung hợp thành sắc lam, 
im lặng và huyến bí, của Phật Bất Không Thành Tựu. 
Màu xanh lam của Thành sở tác trí, phát xuất từ tâm 
của Phật, liên kết sự phổ chiếu của hào quang xanh 
của Tỳ lô giá na với sự nhiệt tình của hào quang chúng 
sanh bình đẳng của bảo sanh. 

Thế thì, cái biết về bản lai bình đẳng và đồng thể 
của vạn vật chuyển hóa thành sự hoạt động đại đồng 
và tâm linh, trở thành mầm giải thoát cho nhất thiết 
chúng sanh, trong sự xả kỷ, bằng sức mạnh bao hàm 
tất cả (Đại Từ) và cảm xót toàn thế giới (Đại Bi). Hai 
sức mạnh đó, nếu được đâm rễ trong các Trí vừa trình 
bày, kết hợp thành chiếc song kim cang xử của Bất 
Không Thành Tựu và chiếc xử này, ở đây, tiêu biểu 
cho cái thể được thanh lọc hết ích kỷ, của ý chí, sức 
mạnh diệu huyền của một đại đức Phật. 


170 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





Trên bình diện sơ đẳng, sức mạnh này tương ứng 
với "Phong đại" thể tánh của mọi động di, nguyên lý 
của sự sống, sinh khí (prâna). 

Sách Bardo Thodol nói: Đến ngày thứ năm, 
tướng thanh tịnh của Phong đại ánh lên như một hào 
quang màu lam. Đồng thời, từ quốc độ phương bắc, 
xuất hiện Bất Không Thành Tựu Như Lai, thân xanh 
màu lá cây, một song kim cang xử tréo chữ thập trong 
tay, ngồi trên ngai của loài nửa người nửa chim bay 
trên hư không, trong vòng tay của Thiên Mẫu Dôlma. 
Cái tịnh thể của ý chí ánh ngời như hào quang xanh 
của Thành sở tác trí. 

(trích tạp chí Từ Quang số 236, tr. 16-20, 
Sài Gòn tháng 10 năm 1972) 


LÌ 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 171 





CHƯƠNG IV 
HŨM: CON ĐƯỜNG QUY NHẤT 


IL "OM" và "HŨM", đôi giá trị chứng nghiệm bổ 
túc và biểu tượng siêu hình 

Để khỏi lạc lối trong rừng chỉ tiết, thiết nghĩ lâu 
lâu cần trở lại nhưng điểm chính của để tài chúng ta. 
Chúng ta bắt đầu đi từ cái ý niệm về ngôn ngữ của 
Mật tông, về âm thanh nguyên thỉ trong có hàm chứa 
sức mạnh của tâm linh, tính túy của mọi chứng nghiệm 
cơ bản. Về cái đệ nhất của những âm thanh nguyên thỉ 
ấy, chúng ta đã tìm tòi về nguồn gốc và những bước 
thăng trầm của âm "OM", trải qua lịch sử của nó. 

Trong sự chứng nghiệm âm OM, con người tự cởi 
mở, tự phanh phui, tự thoát ra khỏi mình, tự giải thoát, 
đập tan cái bao chật hẹp đang bọc lấy cái ngã, đang 
làm cho con người tự hạn cục, và trở thành một với cái 
Toàn thể, với cái Nhất là cái Vô cùng tận. Ai đã đạt 
đến trạng thái này và ở mãi trong trạng thái ấy thì kiếp 
sống con người của người ấy sẽ chấm dứt. Như thế, 
người ấy đã thực hiện được sự tận diệt, sự bất động, sự 
thụ động và sự dững dưng hoàn toàn đối với tất cả 
những gì có tính cách đặc biệt và cá nhân, trong nội 


172 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





giới hay ở ngoại giới, nghĩa là đối với tất cả chúng 
sanh đang sống và đang đau khổ. 

Nhưng, đó có phải là lý tưởng được hiển hiện trên 
gương mặt của Đức Phật chăng? Cái gì, trong hình thái 
Đức Phật, lôi cuốn ta một cách không thể tả? Phải sự 
thư thái của Ngài? Hay cái tri-kiến tuyệt luân? Hay 
ánh quang minh sáng chói? Hay cái an định toàn diện 
của Ngài? Tất cả những đức tướng ấy hẳn tạo nên một 
phần sức mạnh thu hút của Đức Phật. Tuy nhiên, dầu 
chúng ta có gan cho những đức tướng ấy giá trị thế nào 
đi nữa, không một đức tướng nào cũng như toàn thể 
các đức tướng ấy có thể xây dựng cốt tủy một đức Phật 
được. Bất quá những đức tướng ấy tạo được cùng lắm 
là một Hiển triết hay một Thánh nhân mà thôi. Cái 
làm cho một Đức Phật rõ là Đức Phật, là phóng quang 
của Ngài, của lòng Đại Từ Đại Bi của Ngài, mỗi tia 
sáng phát xuất từ Ngài đi thẳng vào tâm của mỗi 
chúng sanh, chứng tổ rằng Ngài cảm thông và chia sớt 
mọi buồn vui của muôn loài, nhưng chẳng phải vì đó 
mà chấp trước hay bị ô nhiễm. Chính lẽ này làm cho 
Phật và tâm chúng sanh giao kết với nhau và cũng 
chính vì đó mà người nào được gần gũi Ngài tự thấy 
phải tru mến Ngài. Đức Phật không như một vị thần 
xa xôi, khó lại gần và mỗi khi trông thấy là phải chóa 
mắt như một người bạn minh triết, một người dẫn 
đường tốt bụng, trên những mối đường chi chít, ngoắc 
ngoẻo của cảnh ta bà vô thường này. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 173 





Chính cái yếu tố nhân bản này nó làm mất sự 
cách biệt giữa trạng thái chúng sanh ở Ta bà và trạng 
thái Phật ở Niết bàn. Lòng Từ bi của Phật cũng rộng 
lớn mênh mông như trí huệ của Ngài, nhân tướng của 
Phật cũng như tánh viên thông của Ngài vừa bao trùm 
pháp giới, vừa cảm thông tất cả những nỗi buồn vui 
trong pháp giới với sự nhiệt thành của một người trong 
nhân loại. 

Ấy là vì, sau khi thể nhập với cái Toàn thể, sau 
khi ngọn lửa thần của OM đã đốt tiêu mọi ích kỷ tư 
ngã, Đức Phật đã trở về địa vị con người, nhưng không 
mất sự nhận Chân của mình cũng như không quên sự 
đồng nhất giữa người và vũ trụ. Thế thì trong thâm tâm 
của Đức Phật vẫn sống cái âm thanh nguyên thỉ của 
Chân như, trải qua các tiết điệu uốn nắn bởi sự thống 
khổ và lòng Từ của trò bí hiểm nhân loại và vũ trụ mà 
tiếng vang còn ghi lại trong kinh điển Đại thừa và 
trông âm chủng HŨM. 

OM là sức tiến lên cái Toàn thể. HŨM là sức đi 
từ Toàn thể xuống tận đáy lòng. OM không thể có nếu 
không có HŨM. Nhưng HŨM không thể có nếu không 
có OM. Nhưng HŨM hơn OM nhiều: nó là con đường 
chiết trung không tiêu tan trong hữu tận cũng như trong 
vô cùng, không dính dấp gì với một trong hai thái cực 
đó. Vì vậy kinh điển mới nói: Ở trong hắc ám kẻ nào 
ca tụng thế gian (nghĩa là chỉ mong biết về cảnh hữu 


124 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





tận); ở trong hắc ám sâu dày hơn nữa những kẻ nào chỉ 
biết ca tụng cảnh vô cùng. Kẻ nào chấp nhận cả hai, tự 
chuộc được tội chết nhờ biết rõ cảnh hữu tận và, nhờ 
biết rõ cảnh vô cùng, đạt đến sự bất tử (Isâ Upanisad). 

OM, trong trạng thái động của nó, là sự đột nhập 
của tâm thức cá thể vào tâm thức siêu cá thể, vào 
trong Tuyệt đối, là sự ly khai bản ngã, cái vọng tưởng 
về sự hiện hữu của cái "ta". Nhưng còn là chúng sanh 
mà muốn trú mãi trong cảnh Tuyệt đối thì không thể 
đặng cũng như muốn bay lượn trong hư không không 
không khí, bởi lẽ sự sống và tâm thức chỉ có trong cảnh 
tương đối. Vậy sự chứng nghiệm của OM phải thực thi 
trong sự chứng nghiệm của HŨM để đạt đến mức 
thuần thục. OM tỷ như mặt trời còn HŨM như mặt đất, 
các tia sáng của mặt trời cần phải thấm sâu vào lòng 
đất để đánh thức sự sống đang nằm ngủ ở đó. 

OM là Vô cùng Vô tận, nhưng HỮM là Vô cùng 
trong Hữu tận, vô thời gian trong thời gian, vĩnh cửu 
trong nhất thời, vô ký (le neutre) trong khách quan, vô 
sắc trong sắc, siêu pháp giới trong pháp giới, trí huệ 
của Đại Viên Cảnh phản chiếu cái Không cũng như 
pháp và cũng phản chiếu cái Không trong vạn pháp 
cũng như vạn pháp trong cái Không. 

Xem vạn vật như những thành phần, như những 
yếu tố không hoàn bị, là một tri kiến phân tích khuyết 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 175 





điểm. Tuyệt đối hay Như Lai ở khắp cùng; phải xem 
Như Lai như hiện diện khắp cùng. Mỗi cái "hữu tận" là 
một cái "vô cùng" và phải được biết và thực nghiệm 
trong cái bản thể vô cùng của nó y như trong cái tướng 
phù phiếm hữu tận của nó. Nhưng biết vũ trụ (pháp 
giới) như thế, thọ cảm và chứng nghiệm vũ trụ như thế 
là chưa đủ để ý thức hay tưởng tượng rằng vũ trụ là 
như thế; một diệu kiến, một diệu quan, một diệu lạc 
rất cần thiết, tức phải tự thân chứng rằng ta đã nhập 
làm một với vạn vật ta tiếp xúc. Trong sự thân chứng 
này,... mỗi vật trong cái Toàn thể trở thành ta đối với 


j 


ta..... 

Trước, chúng ta phải chứng nghiệm OM, sau đó 
mới đạt đến và hiểu được sự chứng nghiệm của HŨM. 
Vì vậy mà OM được đặt ở điểm khởi đầu một mạn đà 
la còn HŨM thì được đặt ở cuối. 

Trong OM, chúng ta tự cởi mở, trong HỮM chúng 
ta tự phóng xả, OM là cửa của tri kiến, HŨM là cửa 
của sự Chứng Chân (Réalisation) trong cảnh đời. HỮM 
là một âm thanh hy sinh, Chữ Phạn "Hu” có nghĩa là hy 
sinh, dâng một tế vật, hành một lễ cúng đường. Nhưng, 
lối cúng dường, hy sinh duy nhất được Phật nhìn nhận, 
là sự hy sinh bản ngã của mình. Với một đám Bà la 
môn Thờ Thần Lửa. Đức Phật đã nói: "Tôi không có 
củi để đốt trước bàn thờ Thần, tôi chỉ nhúm một ngọn 


176 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





lửa trong tôi. Tâm tôi là bàn thờ còn ngọn lửa đốt là 
bản ngã đã bị điều phục của tôi". 

Bây giờ chúng ta hãy đề cập đến tính cách biểu 
tượng của chữ HŨM, một biểu tượng hoàn toàn thuộc 
về âm thanh. Nhưng trước tiên, xin nói rõ rằng tất cả 
những øì sẽ được nói về vấn đề này, không có gì là 
quyết định và tận ý hết, mà chẳng qua là một sự gắng 
lại gần vấn để để làm sáng tỏ một vài khía cạnh của sự 
chứng nghiệm âm thanh HŨM. 

Âm HŨM được cấu tạo bằng một chữ H, bằng 
một mẫu âm dài Ũ và thanh chót kéo dài M được xem, 
trong Phạm ngữ, như một hậu thanh. Thanh H là tiếng 
của hơi thở, tổng kết của tất cả những gì sống, là tiếng 
của khí tiên thiên, hơi thở sống của Đại Linh hồn 
(Âtman) chưa thu hẹp lại thành tiểu ngã; cái sinh lực 
mà làn sống vô và ra, hòa hợp với tất cả những 
øì sống. 

Mẫu tự Ũ là thanh của nội giới sâu thẩm thường 
ta mất trong hậu âm hay là, tùy trường hợp, chuyển 
sang phần không nghe được. Ũ là ranh giới thấp nhất 
của tiếng nói con người, là ngưỡng cửa của sự vắng 
lặng. 

Thanh chót M kéo dài, hướng về bên trong và 
tiếp tục rung động ở đấy, tự đặt, vì bản tính của nó, 
gần như giữa những tử tự và mẫu tự, nghĩa là nó làm 
gạch nối liền hai chữ loại này. Vì lẽ này mà thanh M 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 177 





được tiêu biểu bởi một chấm, một giọt hay một vòng 
tròn nhỏ, để làm biểu tượng cho cái đồng nhất, cho các 
toàn thể, cho Tuyệt đối, cho bất động, cho vô nhiễm, 
cho cái gì vượt lên trên đối đãi, cho pháp giới. Mỗi 
thanh phối hợp với hậu âm này trở thành một chân 
ngôn, một thần chú, một rung động ngược vào nội giới, 
một nội âm. 
(trích tạp chí Từ Quang số 238, tr. 16-20, 
Sài Gòn tháng I2 năm 1972) 


HŨM: CON ĐƯỜNG QUY NHẤT 


II. Chủ thuyết về các huyệt trong Ấn giáo và Phật 
giáo 

Dầu rằng chủ thuyết về các huyệt (cakras) hay 
trung tâm tâm linh (centres psych ques) có những căn 
bản vật lý y như nhau trong hai hệ thống mật tông của 
Ấn giáo và Phật giáo, chúng ta cần phải hiểu rằng, 
trên phương diện ứng dụng, Phật giáo sử dụng các căn 
bản ấy một cách khác biệt trên bản chất, tuy rằng có 
vài khía cạnh kỹ thuật mường tượng. Vì vậy, không thể 
chấp nhận mọi nhầm lẫn giữa hai nền Mật tông nói 
trên. 

Sự khác biệt bản chất giữa hai hệ thống Ấn giáo 
và Phật giáo nằm trong cách đối xử với những sự kiện 
chánh yếu cùng như nhau. Cũng như đối với cùng một 
phong cảnh mà khách lữ hành có thể mô tả mỗi người 


178 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





mỗi khác vì lẽ mỗi người có những tánh tình, lo nghĩ, 
quan niệm triết lý khác nhau, nhưng không nói nghịch 
nhau và làm sai sự thật, thì cũng thế, người tu Mật tông 
của Ấn giáo và Phật giáo trang trí cảnh giới của tâm 
linh với những chứng nghiệm không có một tương quan 
nào với nhau. 

Hệ thống Ấn giáo nhấn mạnh nhiều về khía cạnh 
bất động tự nhiên của các huyệt, đồng nhất các huyệt 
này với những yếu tố cơ bản và những sức mạnh trong 
vũ trụ, và như vậy, cho các huyệt một nội dung "khách 
quan", dưới hình thức những chủng âm nhất định và 
những thần linh có quyền chưởng quản các chủng âm 
ny: 

Hệ thống Phật giáo bận tâm ít về khía cạnh bất 
động khách quan của các huyệt hơn là về cái gì chẩy 
ngang qua các huyệt ấy, về những tác dụng hữu động 
của chúng, nghĩa là về sự biến cải dòng năng lực tự 
nhiên của vũ trụ thành những tiềm lực của tâm linh. 

Những kinh mạch trong đó cuộn chảy các dòng 
tâm lực của thân thể con người được gọi là nâdi và uốn 
éo theo cơ cấu cơ bản của thân thể y như hệ thống thần 
kinh, nhưng không lẫn lộn với hệ thống này. Những tu 
chứng của pháp môn du già (yoga) không thể đo lường 
bằng đường lối của những khoa học chính xác, cũng 
không thể bằng đường lối của khoa tâm lý kinh nghiệm 
hay khoa giải phẫu. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 179 





Trong khi, theo khái niệm phương Tây, bộ óc là 
nơi trú ẩn duy nhất của tâm thức, sự tu chứng theo 
pháp môn du già, chứng tỏ rằng cái "trí thức" 
(conscience cérébrale) của ta chỉ là một sự kiện đặc 
biệt trong vô số lối 'thức" khác và các thức này, tùy tác 
dụng hay đặc tánh của chúng, có thể quy định hay tập 
trung ở các cơ quan khác của xác thân. Nằm trên trục 
đứng thẳng của thân. Các "cơ quan" này quy tụ, biến 
cải và phân phối các dòng tâm lực. Chúng được gọi là 
huyệt hay cakras, trung tâm tâm lực từ đây phát ra, như 
những cây căm của một bánh xe hay những cánh của 
một đóa sen, nhiều dòng tâm lực phụ thuộc mà sau đó 
các huyệt lại thâu hồi về. 

Những huyệt ấy, nói cách khác, là những điểm 
nơi đó tâm lực và thần lực cái này chuyển qua cái kia 
và hỗ tương xâm nhập nhau. Nơi các điểm ấy, thần lực 
tự biến hóa trở thành tâm lực. Chính ở các trung tâm 
điểm đó mà những năng lực của vũ trụ và của tâm linh 
kết tính lại thành những năng lượng vật chất, và cũng 
chính nơi ấy mà những năng lượng vật chất tan rã trở 
lại và biến cải thành năng lực của tâm linh. "VỊ trí của 
linh hỗn nằm ở điểm mà nội giới và ngoại cảnh giao 
tiếp với nhau. Khi hai cảnh giới này hỗ tương xâm 
nhập nhau thì vị trí nằm ở mỗi điểm của sự hỗ tương 
xâm nhập ấy" (NÑovalis). Vậy chúng ta có thể nói rằng 
mỗi cái của những điểm mà chúng ta nhận thức có sự 


180 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





hỗ tương xâm nhập, trở thành vị trí của linh hồn và khi 
chúng ta làm phát động các huyệt khác nhau, chúng ta 
phát động, tâm linh hóa và biến cải toàn thể thân xác 
của chúng ta. 

Tới đây, chúng ta có thể nhắc lại một câu nói của 
Novalis: "Sự sử dụng hiệu nghiệm các huyệt không øì 
khác hơn là một lối tư tưởng ma thuật và làm phép lạ", 
chớ không phải theo lối thông thường: "Tư tưởng là 
tưởng rằng mình đang tư tưởng". Lối tư tưởng nói ở đây 
có nghĩa tương đương với hoạt động sáng tạo. "Tư 
tưởng là làm" đó là nguyên tắc cơ bản của mọi ma 
thuật, nhất là của mọi tu hành theo Mật tông. Bằng 
cách định thần vào, bằng cách lập đi lập lại có tiết tấu 
một tư tưởng sáng tạo, một ý niệm, một mô tả hay một 
hình ảnh, sự hiệu nghiệm tự tập trung, như sự hiệu 
nghiệm của một giọt nước rơi mãi không ngừng, cho 
đến khi nào nó lôi kéo tất cả các huyệt bị đánh thức và 
trở thành một sự kiện của tâm thức hay của vật chất. 

Cái đại bí mật của sự tu tập Mật tông là sự chứng 
nghiệm chơn cảnh trên bình diện của một vài - hay, 
nếu có thể, của toàn thể trung tâm tâm linh mà chúng 
ta đạt đến được. Chỉ bằng phương cách này mà tri kiến 
của chúng ta mới đạt đến mức thâm sâu nó biến hóa 
thành một chứng nghiệm và một thực thể động tác tất 
cả những øì trước kia chỉ là một sự cảm thọ bên ngoài 
hay phù phiếm. Cũng như nhờ một cái máy xem ảnh 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 181 





nỗi như thật, người ta đạt đến sự thật ở mức độ cao 
nhất, bằng cách chồng lên nhau hai ảnh cùng một vật, 
nhiếp từ hai quan điểm hơi khác nhau một tí: cũng như 
sự mô phỏng một âm thanh bằng cách phối hợp nhiều 
loại phi âm cách khoảng nhau của cùng một loại âm 
thanh trong một bản đàn, đưa đến kết quả là mô tả 
được một thứ âm thanh nổi hơn và chơn thật hơn, cũng 
thế mà một sự chứng nghiệm có "vóc dáng" hơn có thể 
đạt đến được bằng cách phối hợp những chứng nghiệm 
có "vóc dáng" hơn có thể đạt đến được bằng cách phối 
hợp những chứng nghiệm của nhiều trung tâm thức 
khác nhau. Do đây mà nẩy sanh cái tánh cách không 
thể tả của một vài chứng nghiệm thiển định trên bình 
diện tư tưởng ba chiều và bên trong một luận lý nó 
kểm hãm những khả năng diễn đạt bằng cách đặt ranh 
rấp cho quá trình tư tưởng. 


Giả thuyết hiểu ngầm theo đó vũ trụ mà chúng ta 
xây dựng trong tư tưởng giống hệt với vũ trụ mà chúng 
ta cảm nhận bằng giác quan (ở đây không nói đến thế 
giới tự nó), là một trong những nguồn chánh của quan 
niệm sai lầm của chúng ta về thế giới vũ trụ. Thế giới 
mà chúng ta cảm nhận hàm xúc thế giới mà chúng ta 
tưởng tượng, nhưng không có sự ngược lại; bởi vì 
chúng ta sống trên nhiều chiều mà chiều của trí óc, tức 
là của khả năng tư tưởng, suy lý, là một. Khi chúng ta 
làm tái phát trong trí óc những kinh nghiệm mà, vì tánh 


182 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





chất, thuộc về những chiều khác, chúng ta làm một 
việc gần như một họa sĩ vẽ lên trên một bình diện hai 
chiều những øì thuộc về không gian ba chiều. Nhà họa 
sĩ làm như thế bằng cách từ bỏ cố ý một vài tánh chất 
thuộc về những chiều cao cả hơn và bằng cách áp 
dụng một trật tự mới cho các giá trị âm gia1, cho những 
tỷ lệ và rút ngắn về mặt thị quan, tất cả những điều 
này chỉ có giá trị đối với cảnh nhất trí của bức họa và 
đối với một quan điểm nào đó thôi. 

Những nguyên tắc của lối viễn thị này tương 
đồng, trên một vài điểm then chốt, với những nguyên 
tắc của luận lý. Đôi đàng đều hy sinh vài đặc tánh của 
một chiều trên; đôi đàng đều độc đoán chọn một quan 
điểm và tự hạn chế ở đấy, vì vậy mà những đối tượng 
của đôi đàng đều được nhìn thấy mỗi lần về một mặt 
và theo những tỷ lệ và rút ngắn tương ứng với quan 
điểm đã chọn. Tuy nhiên, trong khi người họa sĩ 
chuyển những cảm giác của ông ta từ một chiều này 
sang một chiều khác mà trong lòng không một ý muốn 
vẽ sai hay nhái lại một thực thể khách quan, mà chỉ để 
diễn tả sự phản ứng của ông ta trước thực tế đó, người 
tư tưởng lại thường rơi vào một cái ảo tưởng là đã dung 
nạp các thực thể trong tư tưởng mình, vì người tư tưởng 
xem như một luật thiên nhiên các viễn thị "rút ngắn" 
của nền luận lý đơn phương của mình. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 183 





Sự sử dụng luận lý trong tư tưởng cũng cần thiết 
và chính đáng như sự sử dụng viễn thị trong hội họa — 
vả lại độc nhất như một phương tiện diễn tả chớ không 
phải như tiêu chuẩn của sự chơn thật. Như vậy, mỗi khi 
mô tả những chứng nghiệm của thiển định và những 
trung tâm tâm thức tương quan, chúng tôi có dùng 
những lối định nghĩa hợp với luận lý, xin nhớ xem 
những lối định nghĩa này như những tâm thức thuộc về 
một loại khác, trong đó những cảm giác vặt vạnh và 
những kinh nghiệm của nhiều bình diện tâm thức khác 
nhau, cùng nhau hòa hợp thành một cái toàn thể có cơ 
cấu. 

(trích tạp chí Từ Quang số 240, tr.29-33, 
Sài Gòn tháng 2 năm 1973) 


LÌ 


II. Nguyên lí của không gian và sự dao động 

Theo quan niệm của cổ Ấn độ, vũ trụ biểu hiện 
bằng hai đặc tánh cơ bản: như sự dao động 
(mouvement) và như cái trong đó sự dao động ấy xảy 
ra, nghĩa là không gian (espace). Không gian ấy được 
gọi bằng danh từ âkâsa. 

Bao hàm vạn vật, âkâsa tương ứng với vũ trụ ba 
chiều của kinh nghiệm giác quan của chúng ta và, vì 
vậy, mà còn có tên mahâkâsa. Nhưng bản thể của 
âkâsa chẳng phải hạn cuộc trong vụ trụ ba chiều; nó 


184 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





bao hàm tất cả những dao động có thể có, chẳng những 
của thân thể mà còn của tâm trí, nghĩa là của những 
chiều vô cùng vô tận. 

Trong phạm vị hoạt động tâm trí, âkâsa được mô 
tỉ như "không gian của tâm thức” hay tâm giới 
(cittakâsa), trong khi tới mức cùng tột của sự tâm 
chứng trong đó nhân ngã song vong, chủ khách đều 
mất, thì nó được gọi là cidâkâsa. 

Akâsa do chữ kas mà ra, và chữ này có nghĩa là 
"sáng chói”, "phóng hào quang”, và vì vậy mà có nghĩa 
là "tánh khí” (éther), làm môi giới cho sự dao động. 
Tuy nhiên, nguyên lý của dao động là prâna: luồng 
sanh khí, cái nhịp nhàng vô cùng mãnh liệt của vũ trụ 
theo đó các thế giới sanh ra và qua mất như hơi thở ra 
vào của thân thể con người, và trong đó sự vận hành 
của những mặt trời và tinh tú được phối hợp y như sự 
tuần hoàn của huyết dịch và những luồng năng lực tâm 
linh. Tất cả những động lực Của vũ trụ tâm thức tối 
thượng cho đến tiềm thức tối sâu xa, đều là những biến 
đổi của prâna. Vậy không nên lầm lẫn xem khí tiên 
thiên prâna như khí hậu thiên của hơi thở tầm thường. 
Xin nhắc lại rằng prâna là động lực vô thỉ của vũ trụ. 

Trong ý nghĩa cao cả nhất âkâsa và prâna là hai 
cái không thể rời nhau, tương tùy tương duyên với nhau 
như trên với dưới, mặt với trái. Tuy nhiên, có những 
trường hợp, trong phạm vi tu chứng, cái này hay cái kia 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 185 





lại thủ một vai trò quan trọng hơn, vượt hẳn lên trên 
đối phương, đây là điểm cần chiêm nghiệm và phân 
biệt. 

Tất cả những gì có hình dáng, rộng ra, trình diện 
như một hiện tượng không gian, là có bản tánh của 
âkâsa. Do đây, tứ đại: địa, thùy, hỏa, phong, được quan 
niệm như những biến thể của âkâsa hay tinh khí không 
gian (éther-spatial). 

Tất cả những gì có dao động, có hoạt động, làm 
cho có sự dời đổi và biến hóa, là thuộc về bản tánh của 
prânâ. Tất cả những sự kiện thuộc về thân thể hay tâm 
trí tất cả những sức mạnh vật lý và tâm thức, từ những 
tác dụng của hơi thở, của máu me tuần hoàn hay của 
thần kinh hệ cho đến những tác dụng của tâm thức, của 
tư tưởng và của tất cả những hoạt động cao hơn của 
tâm linh, đều là những biến thể của prâna. 

Âkâsa, trong các hình thức thô lỗ, thể hiện như 
vật chất; trong cách hình thức vi tế, nó chuyển sang 
phạm vi năng lực mà mắt ta không thấy được. 

Thí dụ cái uẩn đại mà chúng ta gọi là hỏa, là lửa 
hay "sự nóng bức", là vật chất mà cũng là năng lực. Đó 
là hai hình thức thô lỗ và vi tế của Äkâsa. Còn prâna 
cũng thế, nó cũng có hai hình thức tác dụng: một là vật 
lý, như hơi thở, như sự tiêu hóa, v.v... hai là năng lực vì 
nó là nguyên nhân của sức nóng vật lý và tâm lý. 


186 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





Nếu chẳng phải như thế thì không thể có một ảnh 
hưởng nào của vật chất trên tinh thần này hay của tỉnh 
thần trên vật chất. Chính sự hỗ tương tác động ấy là 
cái mà người tu phép du già (dù của Phật giáo hay Ân 
giáo), ứng dụng và làm nền tảng cho phép thiển quán. 
"Nếu thật là đúng câu cách ngôn ấn độ theo đó thân 
thể là một khí cụ được quan niệm để thành tựu đạo 
chân thật của bản tánh chúng ta, thì mọi ruồng bỏ cứu 
cánh đối với đời sống vật lý là một lối ngảnh mặt với 
sự thành đạt thánh giác và từ bỏ những cứu cánh của 
mình trong đời sống hiện thế. Vậy chưa phải là thuần 
thiện phép tu hành nào quên bỏ thể xác và xem sự gạt 
bỏ thể xác như điều kiện tối cần thiết cho một tu chứng 
hoàn toàn” (Sri Aurobindo). Những trung tâm tâm linh 
hay "huyệt" trong thân thể con người và những cơ quan 
liên hệ, vì vậy, tương ứng các trạng thái của Akâsa, 
trái lại, những luồn sinh lực chẩy xuyên qua các huyệt 
ấy, hay tích trữ, biến cải và phân phối nới các huyệt 
ấy, tiêu biểu cho prâna. 

Bốn huyệt của khí lực hạ tầng, theo thứ tự từ thấp 
lên cao, là những trạng thái càng lúc càng vi tế của 
âkâsa, dưới hình thức tứ đại: địa, thủy, hỏa, phong. 
Huyệt nằm phía dưới hơn hết ở cuối xương sống, gọi là 
mulâdhâra, tiêu biểu cho địa đại; huyệt này chứa đựng 
sanh lực tiên thiên dùng hoặc để sanh sản hay để đổi 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 187 





mới các sanh lực trong thân, hoặc để biến những sanh 
lực này thành thần lực. 

Năng lực tiểm tàng của huyệt này được diễn tả 
như sức mạnh "nằm ngủ" của công chúa Kundali — 
Kundali, như là nguyên lý sáng tạo vũ trụ, tiêu biểu 
cho sức mạnh không gì đương nổi của thiên nhiên, nó 
có thể giúp cho người thành thánh mà cũng có thể bắt 
người làm quỷ, nghĩa là đối với người tu hành chân 
chánh, đúng đường, phải cách thì nó giúp cho đạt đến 
một trí lực tuyệt vời, còn đối với người tu hành tà vậy, 
đi sai đường sai lối, thì nó làm hại đến mức điên 
cuồng, chết mất. 

Các nhà luyện đạo của ta, chủ trương luyện tỉnh 
hóa khí, luyện khí hóa thần, cũng thường nhắc nhở đến 
đường Hỏa hầu tức là Kundali ở đây. Một khi khai mở 
rồi, đường Hỏa hầu này, tùy sự điều khiển của hành 
giả mà trở thành lợi hay hại. Nếu "dẫn" nó đi đúng 
đường đúng lối thì nó khai tâm mở trí, biến phàm thành 
thánh, trái lại, nó đốt bộ não và nhiều cơ quan khác 
của thân thể, khiến con người trở thành điên cuồng 
hoặc mắc những chứng bệnh nan y cho đến chết. 

Sinh lực tiên thiên tích trữ trong huyệt y như sức 
mạnh nguyên thỉ của vũ trụ chứa chất trong nguyên tử. 
Sức mạnh trong nguyên tử có thể biến đổi để giúp ích 
cho nhân loại mà cũng có thể để làm tiêu tan nhân 


188 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





loại. Cũng thế, những sức mạnh tích trữ trong thân thể 
con người có thể đưa đến sự giải thoát hay sự nô lệ, 
đưa đến ánh sáng (giác ngộ) cũng như đến hắc ám (vô 
minh). Phải có một sự tự chủ hoàn toàn và một sự thâm 
hiểu bản tính của những sức mạnh ấy người tu hành 
mới dám mở xiểng đánh thức những tiểm lực ấy. Sách 
vở dạy lối luyện đạo này thường viết dưới một hình 
thức mà chỉ người được minh sư đìu dắt mới hiểu được, 
và đúng theo những quy tắc có cả ngàn năm kinh 
nghiệm. Do đây mà sách vở về môn Du già có vẻ bí 
mật, ngôn ngữ dùng trong đó chỉ có người thọ giáo mới 
hiểu. Lý do không phải để cẩn ngăn sự ứng dụng 
những sức mạnh thiên nhiên trong con người hay để 
tạo cho những người hành đạo một địa vị siêu đẳng, 
mà thật để phòng ngừa cho những kẻ dốt nát mọi hiểm 
nghèo trong việc áp dụng sai đường lối luyện đạo hay 
tham thiển nhập định theo phép Du già. 

Nên nói ngay là trong phép Du già Phật giáo, 
những nguy hiểm không có nhiều như bên Ân giáo, bởi 
vì phái Mật tông Phật giáo không bắt hành giả tập 
trung tư tưởng vào những huyệt phía dưới mà vào 
những thức tánh và những huyệt nó làm điều hòa và 
biến đổi dòng lưu chuyển của những sức mạnh thiên 
nhiên. 

(trích tạp chí Từ Quang, số 242, tr. 32-36, 
Sài Gòn tháng 4 năm 1973) 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 189 





LÌ 





NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 


Kính bạch chư Tôn đức, thưa chư đạo hữu cùng 
quí độc giả. Tác phẩm này được viết đến số 242 đây 
thì tác giả đột ngột mãn duyên nơi cõi Ta bà vào ngày 
15.04.1973, để lại bao nhiêu nuối tiếc cho giới Phật 
giáo xuất gia lẫn tại gia ham thích nghiên cứu, vì từ 
đây không còn nhận được sự khảo cứu sâu xa của Cư 
sĩ Chánh Trí. Nhưng có lẽ đến đây cũng là điểm kết 
thúc bài khảo cứu về tác phẩm này. 

Đến nay, năm 2012, nhân kỷ niệm 40 năm ngày 
Cư sĩ Chánh Trí - Mai Thọ Truyền mãn duyên, chúng 
tôi, những hàng hậu học theo chí hướng học Phật của 
Cư sĩ, cùng nhau đứng ra đảm nhiệm biên tập và ấn 
hành di cảo của Cụ, ngõ hầu cho thế hệ hiện nay và 
sau này còn có địp đọc lại công trình này, dẫu rằng với 
bao nuối tiếc, về lời kết chưa trọn vẹn của hệ thống 
Mật giáo Đại thừa, dưới ngòi bút của người anh cả 
trong Hội Phật học Nam Việt. 


190 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





Chính vì lẽ hết sức trân trọng công lao của Cư sĩ 
Chánh Trí đã cống hiến. Chúng tôi xin giữ nguyên sự 
dang dở này, như một cách để chúng ta khi đọc đến 
đây cùng tưởng niệm đến hương linh tác giả vậy. 

Kính xin quí thiện tri thức gần xa thông cảm cho 
ban biên soạn chúng tôi, khi ấn hành tác phẩm chưa 
trọn vẹn Khảo cứu về Mật tông này trong bộ sách 
CHÁNH TRÍ TOÀN TẬP. Để phần nào bù đắp cho 
quí độc giả, chúng tôi phụ lục bài Khảo cứu về chú Đại 
Bi, cũng nằm trong hệ thống Mật tông, nhưng rất gần 
gũi với chúng ta, thay cho lời kết vậy. 

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha 
Tát. 

Chùa Phật học Xá Lợi, tháng Giêng năm 2012 

Chủ biên công trình 
Tỳ kheo Thích Đồng Bổn 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 191 





KHẢO CỨU 
BÀI CHÚ ĐẠI BI 


Đại Bi chú hay Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi 
Thần Chú và Vãng Sanh chú là hai trong số mười 
bài chú (Thập chú) được hàng Phật tử biết và thuộc 
hơn hết. 

Đã lâu, chúng tôi cố công tìm kiếm nguyên 
văn, hay ít ra nguyên âm của những bài chú ấy mà 
lối dịch phiên âm của kinh điển Hán văn không làm 
cho chúng tôi thỏa mãn. 

Phạn ngữ (sanscrit) là một thứ tiếng có nhiều 
âm. Thí dụ tiếng Bodhisatva. Tiếng này gồm có bốn 
âm: Bô-đi-sát-oa. Dịch âm theo chữ quốc ngữ như 
trên, chúng ta dễ thấy đó là một danh từ kép gồm 
bốn âm nối liền nhau bằng ba gạch ngắn. Hán văn 
đơn âm như chữ Việt nhưng không có gạch, cũng 
không có chữ hoa, thành ra khi phiên âm danh từ 
Phạn ngữ nói trên, dịch giả cứ viết bốn chữ rời rạc 
và như nhau, khiến độc giả khó nhận đó là một danh 
từ kép. Thêm vào đó sự không dùng các dấu chấm 
câu như phết, chấm phết, hai chấm, v.v... trong văn 
phạm Trung Hoa, còn làm cho người đọc ngừng sai 


192 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





hoặc ngừng ở chỗ không phải ngừng. 

Ngoài những khuyết điểm trên, còn một trở 
ngại nữa, là chúng ta đọc chú tiếng Phạn mà người 
biết tiếng Phạn không hiểu được. -Ấy vì sự phiên âm 
từ Phạn ngữ ra Hán ngữ đã sai rồi. Nhưng giá người 
Tàu đọc, thì sự sai giọng có thể trong mười phần chỉ 
có đôi ba mà thôi. Đến người Việt chúng ta đọc, cái 
sai lên đến chín mười. Chữ saradhi chẳng hạn, được 
người Trung Hoa phiên âm là Tam Ma Đề. Người 
Trung Hoa, như người Quảng Đông, đọc "'sam ma 
tỉ'" tương tự với ''samadhi"', còn người Việt chúng ta 
đọc ba chữ Hán trên thành ''tam ma đề"' thì thật là 
một biến âm gần như quá sai biệt. 

Vì các trại bẹ, sai lâm nói trên mà chúng tôi, từ 
mười năm nay, cố tìm cho biết đích xác coi các bài 
chú nguyên âm theo Phạn ngữ như thế nào, chưa 
nói đến việc hiểu nghĩa. Nhưng chúng tôi không tiến 
được một bước nào và mối thất vọng của chúng tôi 
sẽ thành tuyệt vọng nếu trong chuyến đi thăm Phật 
giáo Tân Gia Ba, Mã Lai và Thái Lan vừa rồi, 
duyên may không đưa chúng tôi tiếp xúc với Trung 
Hoa Phật Học Nghiên Cứu Xã tại Vọng Các. 

Như người khó gặp vàng, chúng tôi vô cùng 
sung sướng khi được ông Hội trưởng của đoàn thể 
Phật giáo nói trên tặng mấy bản "Phạn âm đối 
chiếu Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Thân Chú'"'. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 193 





Bản này rất quí ở chỗ chẳng những có chữ Thái và 
chữ Hán đối chiếu ở trang trước mà còn có chữ 
Phạn phiên âm bằng chữ La Tỉnh ở trang sau. 

Để chư quí độc giả thấy sự sai chạy giữa bài chú 
Đại bi chúng ta đang đọc hiện nay, về hai phương 
diện âm thanh và chấm câu, chúng tôi chép lại theo 
lối sắp đặt như sau. Trước tiên, chúng tôi chép bản 
chữ Phạn (phiên âm theo chữ La Tỉnh), sau đó 
chúng tôi sẽ phiên âm ra Việt ngữ (bản chữ La 
Tinh), để giúp những bạn không quen đọc thứ chữ 
này. 

Bản Phạn Việt đối chiếu bài MAHAKA-RUNA 
DHARANI 

(Đại Bi Thần Chú) 

NAMO RATNATRAYAYA 

Nam Mô Hắt Ra Đát Na Đá Ra Dạ Da 

NAMO ARYA 

Nam Mô A Lị Da 

AVALOKTTESHAYVARAYA 

Bà Lô Kiết Đế Thước Bát Ra Da 

BODHISATTVAYA 

Bồ Đề Tát Đóa Bà Da 

MAHASATTVAYA 

Ma Ha Tát Đóa Bà Da 


194 


KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





MAHAKARUNIKAYA 

Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da 

OM 

Án (có người đọc Ám hay Úm) 
SAVALAVATI 

Tát Bàn Ra Phạt Duệ 
SHUDDHA NA TASYA 

Số Đát Na Đắt Tả”) 
NAMASKRITVA NIMAM ARYA 


Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Lị Da? 
AVALOKITESHAVARA LANTABHA 
Bà Lô Kiết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà! 





(1) Beâ Phan ngöõốcoù3 chÖõ Suäjha Na Tasya, chöðñaù 2 a8, 


(2) 


chöốõniiöã 1 aân, chöễchoù 2 aân, vòchi 5 aân. Beâ Haù vaôâ 

cuõg ñub aân, nhöng khoâg gheb ñöôE thaøh 3 tieág maø 
rôb raE lam cho ngöôø ñoE töôâg laàn laø5 tieág khaù 

nhau. Neú laøchöõVieB§ chuùg ta coùtheätraùh khuyeš 

ñiejn nag baàg caùh duøg gath noš lieà nhö sau! Số-Đá£ 

Na Đá†-Tả. 

Phan vaê chaœeoù3 chöõnhöng beâ Haù vaô coừôù 11 chöõ 
vì khoâg gheb ñöôtE. 


(3) Trong haøg nag, cuõg vaỹ: Phan vaôê coù2 chöõcoø beâ 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 195 





NAMO NILAKANTHA 
Nam Mô Na Ra Cẩn Trì 
SRIMAHAPATASHAMI 

Hê Rị Ma Ha Bàn Đá Sa Mế 
SARVADVATASHUBHAM 
Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng 
ASHIYUM 

A Thệ Dựng 


SARVASATTVA NAMO PASATTVA NAMO 
BHAGAMABHATE TU 


Tát Bà Tát Đá Na Ma Bà Tát Đá Na Ma Bà Dà 
Ma Phạt Đạt Đậu? 


TADYATHA 
Đát Điệt Tha 
OM AVALOKA 
ÁnA Bà Lô Hê 
LOKATE 





Haù vaê coùñeá 10 chöõcuõg vì khoâg gheb ñöôt. 
Ve%au coø nhieù tröôøg hôp nhö theáña§ xin cöô/ap thí 
dưiï ñeäöu yừnuí ñoä giaữna#hoä 

(1) Nghi Thöù Tưng Nieñ cuê Toäg Hoä P.G. thieá 5 chöõ 
Na Ma Bà-Tát-Đá (Namo Pasattava). Trong kinh ñieä chöõ 
Haù coù 


196 


KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





Lô Ca Đế 

KALATI 

Ca Ra Đế 

ISHIRI 

Di Hê Rị 
MAHABODHISATTVA 
Ma Ha Bồ Đề Tát Đóa 
SABHO SABHO 

Tát Bà Tát Bà 

MARA MARA 

Ma Ra Ma Ra 

MASHI MASHI RIDHAYU 
Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng 
GURU GURU GHAMAIN 
Cu Lô Cu Lô Kiết Mông 
DHURU DHURU BHASHIYATI 
Đồ Lô Đồ Lô Phạt Xà Da Đế 
MAHABHASHIYATI 

Ma Ha Phạt Xà Da Đế 
DHARA DHARA 

Đà La Đà La 

DHIRINI 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 197 





Địa Rị Ni 

SHVARAYA 

Thất Phật Ra Da 

JALA JALA 

Dá Ra Dá Ra 
MAHABHAMARA 

Mạ Mạ Phạt Ma Ra 
MUDHILI 

Mục Đế Lệ 

EHYEHI 

Y Hê Y Hê 

SHINA SHINA 

Thất Na Thất Na 
ALASHINBALASHARI 
A Ra Sám Phật Ra Xá Lợi 
BASHA BHASNIN 

Phạt Sa Phạt Sâm 
BHARASHAYA 

Phật Ra Xá Da 

HULU HULU PRAHULUU HULU SHRI 
Hô Lô Hô Lô Ma Ra Hô Lô Hê Rị 
SAVALAVATI 


198 


KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





Tát Bàn Ra Phạt Duệ 

SHUDDHA NA TASYA 

Số Đát Na Đắt Tả 

NAMASKRITVA NIMAM ARYA 

Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Lj Da 
AVALOKTITESHAVARA LANTABHA 

Bà Lô Kiết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà 
NAMO NILAKANTHA 

Nam Mô Na Ra Cẩn Trì 
SRIMAHAPATASHAMI 

Hê Rị Ma Ha Bàn Đá Sa Mế 
SARVADVATASHUBHAM 

Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng 

ASHIYUM 

A Thệ Dựng 

SARVASATTVA NAMO PASATTVA NAMO 


BHAGAMABHATE TU 


Tát Bà Tát Đá Na Ma Bà Tát Đá Na Ma Bà Dà 


Ma Phạt Đạt Đậu 


TADYATHA 
Đát Điệt Tha 
OM AVALOKA 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 199 





Án A Bà Lô Hê 

LOKATE 

Lô Ca Đế 

KALATI 

Ca Ra Đế 

ISHIRI 

Di Hê Rị 
MAHABODHISATTVA 
Ma Ha Bồ Đề Tát Đóa 
SABHO SABHO 

Tát Bà Tát Bà 

MARA MARA 

Ma Ra Ma Ra 

MASHI MASHI RIDHAYU 
Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng 
GURU GURU GHAMAIN 
Cu Lô Cu Lô Kiết Mông 
DHURU DHURU BHASHIYATI 
Đồ Lô Đồ Lô Phạt Xà Da Đế 
MAHABHASHIYATI 

Ma Ha Phạt Xà Da Đế 
DHARA DHARA 


200 


KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





Đà La Đà La 

DHIRINI 

Địa Rị Ni 

SHVARAYA 

Thất Phật Ra Da 

JALA JALA 

Dá Ra Dá Ra 
MAHABHAMARA 

Mạ Mạ Phạt Ma Ra 
MUDHILI 

Mục Đế Lệ 

EHYEHI 

Y Hê Y Hê 

SHINA SHINA 

Thất Na Thất Na 
ALASHINBALASHARI 
A Ra Sám Phật Ra Xá Lợi 
BASHA BHASNIN 
Phạt Sa Phạt Sâm 
BHARASHAYA 

Phật Ra Xá Da 

HULU HULU PRAHULU HULU SHRI 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 201 





Hô Lô Hô Lô Ma Ra Hô Lô Hê Rị 
SARA SARA 

Ta La Ta La 

SIRI SIRI 

Tất Rị Tất Rị 

SURU SURU 

Tô Rô Tô Rô 

BUDDHAYA BUDDHAYA 

Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ 

BODHAYA BODHAYA 

Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ 

MAITRIYE 

Di Đế Rị Dạ 

NILAKANSTA 

Na Ra Cẩn Trì 

TRISA RANABHAYA MANE SAHAV 
Địa Rị Sắt Ni Na Ba Dạ Ma Na Ta Bà Ha 
SITAYA SVAHA 

Tất Đà Dạ Ta Bà Ha 

MAHA SITAYA SVAHA 

Ma Ha Tất Đà Dạ Ta Bà Ha 
SITAYAYE SHVARAYA SVAHA 


202 


KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





Tất Đà Du Nghệ Thất Bàn Ra Da Ta Bà Ha 
NILAKANTHI SVAHA 

Na Ra Cẩn Trì Ta Bà Ha 

PRANILA SVAHA 

Ma Ra Na Ra Ta Bà Ha 
SHRISIMHAMUKHAYA SVAHA 

Tất Ra Tăng A Mục Khứ Da Ta Bà Ha 
SARVAMAHASASTAYA SVAHA 

Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ Ta Bà Ha 
CHAKRA ASTAYA SVAHA 

Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ Ta Bà Ha 
PADMAKESHAYA SVAHA 

Ba Đà Ma Kiết Tất Đà Dạ Ta Bà Ha 
NILAKANTEPANTALAYA SVAHA 

Na Ra Cẩn Trì Bàn Đà Ra Dạ Ta Bà Ha 
MOPHOLISHANKARAYA SVAHA 

Ma Bà Rị Thắng Kiết Ra Dạ Ta Bà Ha 
NAMO RATNATRAYAYA 

Nam Mô Hắt Ra Đát Na Dạ Da 

NAMO ARYA AVALOKTTESHVARAYA 


SVAHA 





Nam Mô A Rị Da Bà Lô Kiết Đế Thước Bàn 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 203 





Ra Dạ Ta Bà Ha 
OMSIDDHYANTU MANTRAPATAYA SVAHA 
Án Tất Điện Đô Mạn Đà Ra Ta Ba Ha. 
LỊ 

Bây giờ chúng tôi xin thử bắt từ chữ Phạn 

phiên âm ra Việt ngữ 
MA-HA  KU-RU-NA ĐA-RA-NI 

Nghĩa: (Đại) (Bi) (Thần Chú) 

Na-mô Rát-na-tra-da-da 

Na-mô A-ri-da A-hoa-lô-ki-tếs-hoa-ra-da Bô-đi- 
sát-toa-da Ma-ha Sát-toa-da Ma-ha Ka-ru-ni-ca-da. 

Om! Sa-va-la-va-ti Su-Đa Na Ta-si-da. 

Na-ma S-krit-toa Ni-măn A-ri-a A-hoa-lô-ki- 
tếs-hoa-ra Lăn-ta-bờ-ha. 

Nam-mô Ni-la-căn-tha S'ri-ma-ha-pa-ta-sa-mi 
Sat-hoát-hoa-ta-su-băn A-si-dum Sạt-hoa-sát-toa. 

Nam-mô Ba-sát-toa, 

Nam-mô Ba-ga-ma-ba-tê Tu Tát-da-tha. 

Om! A-hoa-lo-ka Lô-Ka-tê Ka-la-ti I-si-ri Ma- 
ha Bô-đi-sát-toa Sa-bô Sa-bô Ma-ra Ma-ra Ma-si 
Ma-si Ri-đa-du Gu-ru Gu-ru Ga-ma-inh Đu-ru Đu-ru 
Ba si-da-ti Ma-ha Ba-si-da-ti Đa-ra Đa-ra Đi-ri-ni 
Soa-ra-da Ja-la Ja-la Ma-ha-Ba-ma-ra Mu-đi-li E- 


204 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





hiẾÊ-hi Si-na Si-na A-la-sinh-ba-la-sa-ri Ba-sa Ba- 
nỉnh, Ba-ra-sa-da Hu-lu Hu-lu B'ra-hu-hu Hu-lu Sờ- 
ri Sa-ra Sa-ra Sỉ-ri Sỉ-ri Su-ru Su-ru Bút-đa-da Bút- 
đa-da Bu-đa-da Bu-đa-da Mết-tri-da Ni-la-cẳn's-ta 
Tri-sa Ra-na-ba-da Ma-nê Soa-ha. 

Si-ta-da Soa-ha, Ma-ha Sỉï-ta-da Soa-ha, Sỉï-ta- 
da-dê Soa-ra-da Soa-ha, Ni-la-căng-thi Soa-ha, B'ra- 
nỉ-la Soa-ha, Sờ-ri-sim-ha-múc-kha-da Soa-ha, Sạt- 
hoa-ma-ha-sás-ta-ya Soa-ha, Chắc-Cra ás-ta-da Soa- 
ha, Bát-ma-kết-sa-ya Soa-ha, Ni-la-căn-tê-băn-ta-la- 
da Soa-ha, Mô-phô -]i-săn-ca-ra-da Soa-ha. 

Na-mô Rát-na-tra-da-da. 

Na-mô A-ri-a A-hoa-lô-ki-tếs-hoa-ra-da Soa-ha. 

Om! Sï-đïi-dăn-tu Măn-tra-ba-ta-da Soa-ha. 


HẾT 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 


205 





MỤC LỤC 


CHƯƠNG I 


"ÁN", CON ĐƯỜNG CỦA TOÀN PHÁP GIỚI 
CHƯƠNG II 
VAN VẬT NHỨT THÊ KIM ĐƠN VÀ CAM LỘ 


MINH SƯ NÂGÂRJUNA VÀ KHOA 


HÓA HỌC HUYỀN BÍ............................:- +: 


MANI: TÂM BẢO, "ĐIỂM KIM THẠCH" 


VÀ "NGUYÊN THỂ".................................... 
Mani, Kim cương XỬ..........................-- 55 s55 + s<+s 
Tinh thần và vật chất hay Tâm và Sắc........... 
Ngũ "uẩn" và Duy thức học ..........................- 
Vai trò "đôi" của Mạt na thức ........................ 
Một đảo ngược hoàn toàn ở nội giới.............. 


CHƯƠNG III 
HOA SEN, TƯỢNG TRƯNG CHO SỰ KHAI TÂM 
CHƯƠNG IV 


HŨM: CON ĐƯỜNG QUY NHẤT 
KHẢO CỨU BÀI CHÚ ĐẠI BI 


206 KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 





KHẢO CỨU VỀ MẬT TÔNG 
Chánh Trí MAI THỌ TRUYỀN 
tk 
NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
Chịu trách nhiệm xuất bản: 
NGUYỄN CÔNG OÁNH 
Biên tập: VŨ VĂN HIẾU 
Sửa bản in: TRẦN ĐỨC HẠ 
TÔ VĂN THIỆN 
Trình bày: KHÁNH CHI 
Bìa: ĐẶNG VĂN THÀNH 
tk 
Đối tác liên kết: 

Thực hiện liên doanh: 


xMú% 


CTY TNHH VĂN HÓA 
PHÁT QUANG 
ĐT: 08.38.114.009 — 38.110.211 
Fax: 08.62.938.562 — DĐ: 0903.3 10.145 


Email: phatquangco@®gmail.com 
+ 


In 1.000 bản khổ 14,5x20,5cm. Tại Công ty Cổ 
phần ¡in Khuyến học phía Nam. Giấy phép số 73- 
2012/CXB/120-06/TG cấp ngày 9/3/2012. In xong 
và nộp lưu chiểu quý 2 năm 2012. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 207 





